Liễu Phàm Tứ Huấn 

Hay Phương Pháp Tu Phúc-Tích Đức Cải Tạo Vận Mệnh 
Dịch Giả: Tuệ Châu, Bùi Dư Long 
— 0O0 — 

Nguồn 

http://www. quansduc. com 
Chuyển sang ebook 27-8-2009 
Người thực hiện : Nam Thiên - namthỉen@gmaỉl.com 
Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.ors 

Mục Lục 

Thay Lời Tựa 
Lời Tri Ân 
Đạo lý vận mệnh 

I- Luận về lập mệnh 

1. Khống Tiên Sinh đoán rõ định mệnh. 

II- Vân Cốc khuyên cải tạo vận mệnh 

1 . Nguyên lý của việc cải tạo 

2. Phuong pháp cải tạo vận mệnh 

III- Tu phúc tích đức thắng số 

IV- Dạy con biết sửa lỗi, tu phúc, tích đức 
Phuong Pháp Sửa Lỗi 

I- Cái nhân của việc sửa lỗi 

II- Nen tảng của việc sửa lỗi 

1 . Lòng xấu hổ 

2. Lòng úy kính 

3. Lòng dũng mãnh 
III - Phuong pháp sửa lồi 

1 .Theo sự tuớng 

2. Theo lý cải sửa 

3. Theotâmđịa 

4. Hiệu nghiệm của việc sửa lỗi 
Phuong Pháp Tích Thiện 

I- Một nhà tích thiện hắn có nhiều vui 

II- Thế nào là thiện ? 

1 . Bàn luận rõ ràng về thiện 

2. Định nghĩa chữ thiện 

3. - Tùy duyên hết sức tu thập thiện 
Khiêm Đức 

I- Mãn (tự mãn) có hại, khiêm có lợi 

II- Lòng khiêm tốn, nhún nhuờng, nguồn gốc của phúc 


— oOo — 


Thay Lời Tựa 

số mệnh, con người ta ai cũng có. Tại sao lại có số, Phật gia lấy việc tạo 
nghiệp và luật nhân quả báo ứng, nhân nào quả ấy, như trồng dưa thì được 
dưa, trồng đậu thì được đậu, không lẽ trồng dưa hái đậu, và làm lành gặp 
lành, làm ác gặp ác, đế mà giải thích. Từ những tiền kiếp xa xôi, ta gieo 
nhân thiện thì nay được phúc, được hưởng quả lành, sống lâu giàu bền, 
thông minh sáng suốt, công danh sự nghiệp hiển hách. Trái lại, nếu đã trồng 
nhân ác thì bị quả báo, nghèo hèn khổ sở, ốm đau tật nguyền, đần độn ngu 
si, sổng chẳng đủ ăn. Nhà Phật có câu nói: Dục tri tiền thề nhân, kim sinh 
thụ giả thị; chỉ cần xem việc thụ hưởng hiện nay là biết được cái nhân của 
đời trước... 

Người xưa có nói: Nhất ẩm, nhất trác giai do tiền định, đã có thì ngay những 
việc ăn uống xãy ra hàng ngày cũng đều được định sẵn cả rồi. 

Vẻ chi ăn uống sự thường, 

Cũng còn tiền đinh khá thưong lọ là 
(Cung Oán Ngâm Khúc) 

Người tin vào số mệnh thường cho là việc gì đến nó sẽ đến đe tự an ủi mình 
khi gặp phải cảnh ngộ ngang trái không may thì nghĩ rằng số mệnh sổ phận 
đã như vậy đành chịu vậy. Nhưng số mệnh đâu có phải nhất định như thế 
mãi đối với ta. Đã có biết bao người tiền bạc như nước mà một sớm, một 
chiều hóa ra trắng tay, ngược lại nhiều người nghèo bồng nhiên lại trở thành 
triệu phú, bởi lẽ giàu có mà lại làm nhiều điều ác thất đức, còn nghèo khó lại 
biết xả thân hành thiện, cứu giúp người, nên số được biến đổi, vì làm lành 
gặp lành, làm ác gặp ác. Do đó ta thấy rằng mệnh số là ở noi tay ta và tự 
sửa, thay đổi được. Tố Nư tiên sinh đã từng phát biểu: Xưa nay nhân định 
thắng thiên cũng nhiều. 

Đây cũng là trường họp của tác giả cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn. 

Dịch Giả: Tuệ Châu, Bùi Dư Long 


— 0O0 — 


Tác giả họ Hoàng tên Khôn Nghi, người huyện Ngô Giang, tỉnh Giang Tô, 
đỗ tiến sĩ vào hiệu Vạn Lịch thứ 14, đời nhà Minh. Nguyên lai sổ không có 
con, khoa bảng đề danh không được cao, và chỉ sống tới năm 53 tuổi; vì biết 
định mệnh đã an bài như thế nên cứ điềm nhiên an phận thủ thường không 
cầu cạnh gì. Nhưng tới sau gặp được thiền sư Vân Cốc chỉ cho cách biến 
đổi số mệnh, nên cầu được sinh con năm 74 tuổi. Tác giả đem cái kinh 
nghiệm quý báu của đời mình soạn thành bốn bài gia huấn đế lưu truyền đời 
sau, gọi là Liễu Phàm Tứ Huấn, sỏ dĩ lấy tên hiệu là Liễu Phàm vì tác giả 
muốn dứt khoát bỏ hẳn cái lóp vỏ phàm phu ở đời đế tu thân thành một 
người mới, với vận mệnh mới. Bổn bài gia huấn trong Liễu Phàm Tứ Huấn 
là những lời của người cha chỉ dạy cho con cháu trong nhà về vấn đề tu thân, 
đường lối cư xử với người đời sao cho có đạo đức, có nhân nghĩa, có lòng 
tương thân tương trợ, quý mến lẫn nhau. Sách này lẽ ra chỉ lưu truyền riêng 
trong gia đình của tác giả, nhưng vì những lời chỉ dạy rất thiết thực, rất hữu 
ích nên khi được truyền ra ngoài xã hội, sách được pho biến sâu rộng. Cư sĩ 
Chu Quần Tranh, người Ôn Châu phát tâm ấn tống hàng trăm ngàn cuốn. 
Ân Quang đại sư, người được tôn vinh là vị tổ cận đại của Tịnh Độ tông ở 
Trung Quốc đã hoan hỷ đề tựa, và chỉ dạy cho người muốn tu học theo cuốn 
sách đó cần phải hai chữ Thành và Minh thì việc học mới được tinh tiến, bởi 
có thành thật thì mơi kiểm điếm được hết cách lỗi lầm của mình mà tu sửa, 
có sáng suốt mới biết chọn lựa các việc thiện mà làm. Hiện nay ở Đài Loan 
có nhiều cơ quan đã ấn tống cả hàng chục triệu cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn 
đem phát hành. Ở Việt Nam, chúng, chúng ta có cuốn gia huấn ca do 
Nguyễn Trãi tiên sinh (1380-1442) soạn trước cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn cả 
nửa thế kỷ nhưng tiếc rằng không được lưu thông rộng rãi như cuốn Liễu 
Phàm Tứ Huấn. 

Nen giáo dục ngày nay đã quá suy đồi, bởi ở học đường bỏ không dạy môn 
luân lý đạo đức nữa, mà chỉ cần đào tạo nhiều chuyên viên về khoa học kỹ 
thuật nên những người lãnh đạo các cơ quan chính phủ hay các đại công ty 
thường không có lương tâm đạo đức, toa rập với kẻ gian ác, làm nhiều điều 
mờ ám thất đức, như gian lận sổ sách, buôn lậu, dối trá lừa đảo, đế kiếm tiền 
tạo dựng tài sản cho riêng mình. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, người trên 
đã không ra người thì sao trách được bọn học sinh mới lớn lên làm đảo lộn 
trật tự chốn học đường với những vụ bắn bạn, giết thầy, hay đặt bom nổ chết 
hàng chục mạng các bạn đồng học. Hơn nữa, hàng ngày ti vi còn loan 
truyền nhiều tin tức rùng rợn, khủng khiếp càng làm cho chúng tiêm nhiễm 
thêm những thói hư tật xấu. 



Đường lối giáo dục hiện nay trước sau rồi cũng cần phải cải tố, nên những 
bài gia huấn, những sách dạy về tu thân, về luân thường đạo đức phải được 
phổ biến sâu rộng. Với ý nghĩ đó, người dịch không tự lượng sức mình tài 
so trí thiến, vốn hán văn còn thiền cận, chữ tác đánh chữ tộ, chữ ngộ đọc ra 
chữ quá, mà dám mạo muội đem cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn với lời văn uyên 
bác, súc tích, chuyến ngữ ra tiếng việt là vì đã có duyên may được đọc cuốn 
Liễu Phàm Bạch Thoại Giải Thích của Hoàng Trí Hải tiên sinh diễn thuật và 
cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn Giảng Ký của Tịnh không pháp sư nên cũng hiểu 
được ít nhiều đế mà dịch, nhưng tự biết rằng còn nhiều chỗ sai lầm phản ý 
lại của tác giả, vì dịch là phản theo như cách ngôn Pháp nói: Traduire c'est 
trahir; nên kính mong chư quý vị thức giả niệm tình lượng thứ và hoan hỷ 
phủ chính cho thì thực vạn hạnh, vạn hạnh. 

Dịch giả cẩn chí Bùi Dư Long 


— 0O0 — 

Lời Tri Ân 


Dịch giả chân thành tri ân: 

Hội Phật Đà Giáo Dục Co Kim (The Corporation Body of the Buddha 
Education Foundation) ở Đài Loan đã gởi cho các cuốn Liễu Phàm Bạch 
Thoại Giải Thích, Liễu Phàm Tứ Huấn Giảng Ký cùng các băng giảng. 

Tu sĩ Tuệ Năng đã gián tiếp khuyến khích và gợi niềm hứng khởi về việc 
dịch sách khi nhờ chuyến âm Hán Việt một cuốn kinh sách của Long Thụ 
Bồ Tát. 

Quy tắc tu học - Lời Khai Thị của Ãn Quang Đại Sư 

Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn 
nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó 
làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc 
tốt đẹp. 

Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn 
đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến 
tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ, 
hoặc niệm thầm. 


Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Neu khởi vọng 
niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng ho thẹn và tâm sám hối. Neu 
đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu 
căng, khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình mà đừng nên dính vào 
việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dáng tốt đẹp mà đừng đế mắt 
tới hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người là Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ 
phàm phu. 

Neu quả có thế tu hành được như những điều kể trên, thì nhất định được sinh 
về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. 

Cư sĩ Bùi Dư Long dịch. 


— 0O0 — 

Đạo lý vận mệnh 


/- Luận về lập mệnh 


1. Khổng Tiên Sinh đoán rõ định mệnh. 

Ta lúc nhỏ thân phụ mất sớm, lão mẫu dạy bỏ không theo cử nghiệp mà theo 
học nghề y, vì học y cũng có thể mưu sinh, có thể cứu người giúp đời mà khi 
y thuật tinh thông thì được thành danh, đó là ý nguyện sớm có của cha con 
vậy. 

Sau đó tại chùa Từ Vân, ta gặp một lão nhân râu dài, tướng mạo tốt đẹp có 
vẻ tiên phong đạo cốt, nên ta dùng lễ mà cung kính lão nhân ấy. Ông bảo ta 
rằng: Ngươi là người trong sĩ lộ. Năm tới tức phải nhập học, tại sao lại 
không theo học vậy? Ta nói rõ nguyên cớ cho vị lão nhân ấy nghe, và lễ 
phép hỏi danh tính cùng xuất xứ của lão nhân. Lão nhân nói: Lão họ Khổng, 
người Vân Nam. Lão được Thiệu Khang Tiết tiên sinh chân truyền Hoàng 
cực số, lão nghĩ cũng nên truyền cho ngươi. Ta thỉnh lão nhân về nhà, và báo 
cáo với lão mẫu thì người dạy phải nên tiếp đãi cho thật cấn thận tử tế và thử 
xem ông ấy đoán số ra sao, thì thấy mọi việc lớn nhỏ ông đều đoán trúng cả. 



Ta bèn có ý định theo đòi việc đèn sách và bàn với biểu huynh là Thẩm 
Xứng thì biếu huynh bảo: có úc Hải Cốc tiên sinh mở lớp dạy tại nhà ông 
Thẩm Hữu Phu, ta gởi nguoi tới đó trọ học thì rất là thuận tiện. Ta bèn bái 
Úc tiên sinh làm su phụ. Khổng tiên sinh lấy số cho ta thì khi khảo thí ở 
huyện, đồ đồng sinh đứng hạng thứ 14, thi ở phủ đứng vào hạng thứ 71, và 
thi ở tỉnh do quan đề đốc học viện làm chủ khảo thì đỗ vào hạng thứ 9. Năm 
tới đi thi, thì ở cả ba noi số hạng đều đúng y nhu thế. 

Sau đó lại lấy số chung thân cho ta, dự đoán những việc cát hung cho cả một 
đời và bảo rằng vào năm nào thì đuợc khảo thí đứng hạng mấy, năm nào thì 
đuợc bố khuyết lẫm sinh (tức đuợc cấp phát luong ăn học bằng gạo), năm 
nào thì làm cổng sinh, và sau khi làm cống sinh, năm nào thì đuợc tuyến làm 
truởng quan ở Tứ Xuyên, tại chức sau 3 năm ruõi thì cáo quan về huu. Năm 
53 tuổi vào giờ sửu ngày 14 tháng tám thì mất trên giuờng bệnh, tiếc rằng 
không con nối dõi. Ta cấn thận ghi lại tất cả. 

Từ đó về sau, phàm mỗi khi gặp kì khảo thí, danh số truớc sau đều đúng nhu 
Khổng tiên sinh đã dự đoán sẵn. Chỉ có một dự đoán là khi nào số gạo cấp 
luong lẫm sinh của ta đuợc tới 91 thạch 5 đấu (1 thạch là 10 đấu) thì lúc đó 
sẽ đuợc bổ làm cống sinh, nhung kịp tới khi ta đuợc lãnh hơn 70 thạch thì 
Đồ tông su (quan đề học), đã phê chuẩn cho ta đuợc bổ làm cống sinh, duy 
chỉ có chỗ đó làm ta có điếm hoài nghi. 

Nhung thực ra sau đó, sự phê chuấn này bị quan thự ấn họ Duơng bác bỏ. 
Mãi tới năm Đinh Mão, tông su Ần Thu Minh thấy bị quyến nơi truờng thi 
của ta (quyến nộp thi đáng đuợc chấm đậu mà bị bỏ rớt lại) thì than rằng: bài 
ngũ sách đúng là năm thiên tấu nghị, văn chuơng quảng bác, ý tứ sâu sắc 
thông suốt của một nho sĩ sao nỡ để cho mai một mãi ru, bèn truyền cho 
huyện quan dâng thỉnh nguyện lên để ông phê chuẩn cho đuợc bổ cống sinh. 
Neu tính số luợng gạo đuợc cấp từ truớc trải qua thời gian bị bác bỏ cho tới 
khi đuợc bố thì thực đúng là 9 1 thạch 5 đấu vậy. 

Nhân thế, ta càng tin rằng sự tiến thoái, thăng trầm nhanh hay chậm đều có 
thời, có số cả, nên an nhiên tự tại chẳng cần mong cầu sự gì cả. Sau khi đuợc 
bổ cống sinh, ta phải đi Yen Đô (tức Bắc Kinh), ở lại kinh đô một năm, suốt 
ngày tĩnh tọa mà không màng tới việc đèn sách. 


— oOo — 


II- Vân Cốc khuyên cải tạo vận mệnh 


1. Nguyên lý của việc cải tạo 

Năm Kỷ Tỵ, ta quay trở về , du ngoạn qua Nam Ung tức Quốc Tử Giám ở 
Nam Kinh, nhung truớc khi nhập giám, ta tới bái phỏng Vân Cốc Pháp Hội 
thiền su ở Thê Hà Sơn, cùng thiền su đổi diện trong một thất, tĩnh tọa ba 
ngày đêm chẳng nhắm mắt. Thiền su hỏi ta: Sở dĩ nguời phàm không làm 
đuợc thánh nhân chỉ vì bị nhiều vọng niệm vuơng vấn bao quanh che lấp 
mất tâm thanh tịnh mà thôi. Nhà nguơi tọa thiền ba ngày không thấy khởi 
một vọng niệm nào là vì sao vậy? Ta đáp rằng: Khổng tiên sinh đã lấy số 
chung thân cho ta, sự vinh nhục sinh tử đều do số đã định sẵn cả, nên dù có 
vọng tuởng hoặc muu cầu điều chi cũng vô ích mà thôi , nên không khởi 
vọng tuởng nữa. 

Thiền su cuời mà nói rằng: Ta tuởng nguơi là một hào kiệt, nào ngờ nguơi 
vốn cũng chỉ là phàm phu mà thôi. Ta hỏi lí do tại sao thiền su lại nói nhu 
vậy thì thiền su bảo rằng: Phàm là con nguời nếu còn chua đuợc vô tâm, tức 
tâm còn vọng tuởng chua đuợc thanh tịnh thì chung cuộc vẫn bị ràng buộc 
bởi âm duơng khí số, mà đã bị ràng buộc bởi âm duơng khí số thì làm sao 
nói là không có số đuợc? Tuy nhiên, chỉ nguời phàm là có số. Những nguời 
làm việc cực thiện cũng nhu cực ác không bị số mệnh câu thúc mãi, bởi làm 
nhiều điều thiện có thể đuơng nghèo hóa giàu, còn trái lại làm nhiều điều 
cực ác có thể đuơng giàu sang phú quý trở thành nghèo hèn. Nhà nguơi 20 
năm nay, cứ theo lời đoán của Khổng tiên sinh mà bị số mệnh câu thúc 
không hề thay đổi một chút nào thì nhu thế chang gọi là phàm phu thì là gì? 

Ta hỏi ngay rằng: Vậy thì có thể tránh khỏi sổ mệnh đuợc sao? Thiền su 
đáp: Mệnh do chính mình tạo và phúc cũng do tự mình cầu đuợc. Kinh Thu 
đã nói làm lành đuợc phúc, làm ác bị giảm phúc, thực rõ ràng đúng là những 
lời minh huấn. Trong kinh Phật có nói cầu phú quý đuợc phú quý, cầu nam 
nữ đuợc nam nữ, cầu truờng thọ đuợc truờng thọ. Này, vọng ngữ là điều đại 
giới của đức Thích Ca; chu Phật, Bồ Tát há lại nói dối trá, lừa nguời u? 

Ta hỏi thêm rằng: Mạnh phu tử nói những điều mình cầu mong mà có thể 
đạt đuợc là do chính ở nội tâm mình nghĩ đủ sức làm đuợc nhu vậy, thí dụ 
nhu muốn trở thành một nguời có đạo đức, nhân nghĩa thì tận tâm, tận lực tu 
tập thì sẽ đuợc, còn nhu công danh phú quý là những điều ở ngoài thân tâm 
mình thì làm sao mà cầu đuợc? 



Vân Cốc thiền sư nói: Lời của Mạnh phu tử không hề sai, chính tự ngươi 
không hiểu hết ý nghĩa mà thôi. Ngươi chẳng thấy Lục Tố đã nói là tất cả 
phúc điền đều không rời tâm địa của con người, từ nơi tâm mình mà tìm cầu 
thì mọi sự đều được cảm ứng. Tìm cầu ở ngay nội tâm của mình thì không 
những chỉ được đạo đức, nhân nghĩa mà công danh, phú quý cũng được nữa, 
đó là nội ngoại song đắc, trong nội tâm cũng như ở ngoài thân tâm đều cùng 
được cả bởi lẽ khi mình đã là người có đạo đức, nhân nghĩa thì người đời sẽ 
trọng vọng mình, công danh, phú quý không cầu cũng tự nhiên được; chỗ 
hữu ích của việc tìm cầu là đạt được sự việc vậy. 

Neu không biết hướng về nội tâm, mà chỉ mưu đồ hướng ngoại tìm thì thật 
không họp đạo lý mà chỉ được những điều định mệnh đã an bài. số mệnh đã 
định thì chẳng phải phí công phí sức, dù cầu hay không, tự nhiên rồi sẽ có. 
Ngược lại số không có, lại không biết phương pháp hướng nội tâm cầu thì 
dù có trăm phương ngàn kế mưu đồ cũng không được gì cả, chỉ mất công vô 
ích mà thôi, vì ở trong thì tâm trí thao thức không yên, ngoài thì chẳng được 
gì cả, đó là nội ngoại song thất. 


— 0O0 — 

2. Phương pháp cải tạo vận mệnh 

a) Biết lỗi thực sự phản tỉnh 

Nhân đấy thiền sư lại hỏi ta: Khống tiên sinh lấy số chung thân cho nhà 
ngươi ra sao? Ta cứ thực sự trình bày rõ ràng thì Vân Cốc thiền sư hỏi: 
Ngươi tự lượng xét mình xem có nên thành công trên đường khoa cử hay 
không? Có nên có con nối dõi hay không ? Ta tự xét mình khá lâu rồi đáp: 
Thực không nên vậy. Những người thành công trên đường khoa bảng như 
tiến sĩ, bảng nhãn, thám hoa, đều là những người có phúc tướng, tại hạ phúc 
bạc lại không biết tích lũy công đức, hành thiện để bồi đắp nền tảng của việc 
đạt được phúc dày, hơn nữa lại không biết nhẫn những sự phiền toái vụn vặt, 
không có độ lượng rộng rãi bao dung người, có lúc lại ỷ mình tài trí hơn 
người, thường làm ngay nói thẳng, hay vọng đàm nên ngôn ngữ không được 
thận trọng. Phàm những điều như thế đều là bạc phúc, há còn dám nghĩ đến 
việc khoa bảng ru! 

Chỗ đất ô uế, ẩm ướt thường hay sinh vật, còn chỗ nước trong vắt thì không 
có cá mà tại hạ lại có tật ưa thích sự tinh khiết sạch sẽ, đó là một điều thứ 


nhất không nên có con vậy. Hòa khí tức phong vũ thuận hòa, thời tiết thuận 
tiện, vạn vật dễ sinh truởng, mà tại hạ thì hay nóng giận, đó là điều thứ hai 
không nên có con. Ái tức là lòng nhân ái, tâm từ bi là căn bản của sự sinh 
truởng, vì nhân sinh quả, quả lại sinh nhân, cứ thế mà sinh sinh mãi mãi, còn 
nhẫn tâm không phải là gốc rễ của sự sinh dirõng, tại hạ trọng thanh danh 
tiết tháo, thuờng không biết xả thân cứu nguời, đó là điều thứ ba không nên 
có con. Hay nhiều lời mất khí lực cũng là điều thứ tu không nên có con; 
uống ruợi nhiều, tinh thần suy nhuợc là điều thứ năm không nên có con; 
thuờng hay ngồi suốt đêm không biết bảo tồn nguyên khí, duỡng dục 
nguyên thần là điều thứ sáu không nên có con vậy. Ngoài ra, còn nhiều thói 
hu tật xấu khác kể ra không hết. 

Thiền su Vân Cốc bèn nói: Há chỉ có khoa bảng là nhà nguoi không muốn 
hay sao! Nguời đời đuợc huởng thụ tài sản thiên kim hay bách kim là số 
mệnh đã định cho họ thành đại phú hay trung phú, còn nguời bị chết đói 
cũng là do quả báo định vậy; thiên thuợng chỉ phụ họa vào theo số phận của 
họ, chứ chẳng có một ly một chút ý tứ nào thêm thắt vào cả. Nói về việc sinh 
con nối dõi thì nguời tích lũy trăm đời công đức hay nguời tích đức muời 
đời, con cháu họ trăm đời sau hay muời đời sau sẽ tiếp tục gìn giữ huởng 
phúc, còn những nguời chỉ có phúc ba đời hay hai đời, con cháu ba đời hay 
hai đời của họ sẽ đuợc huởng phúc đó. Những nguời phúc quá bạc thì bị vô 
hậu, không con nối dõi, dòng giống bị đứt đoạn. 

b) Việc triệt để sửa lỗi 

Nay nguoi đã biết rõ những thói hu tật xấu, biết mình phúc bạc nhung muốn 
trong tuơng lai đuợc khoa bảng đề danh, muốn sinh con, thì nguoi nên tận 
tâm, tận lực cải sửa. Tất cả những việc về truớc coi nhu đã xóa bỏ hết, coi 
nhu ngày hôm qua mình đã chết, và từ ngày hôm nay về sau, xem nhu đuợc 
tái sinh, nếu phúc bạc thì cần phải tu nhân tích đức, hành thiện cần phải có 
lòng nhân hậu độ lirợng bao dung nguời, cần phải cu xử hòa thuận, kính ái 
nguời và cần phải biết tồn duỡng nguyên khí tinh thần. Đó là nghĩa lý của 
thân tái sanh vậy. 

Cái thân máu mủ huyết nhục của chúng ta hẳn nhiên đã có số nhất định, còn 
đã biết sửa đổi lỗi lầm, đã đuợc giác ngộ, tâm đuợc thanh tịnh thì thâm nghĩa 
lý ấy há không cùng thuợng thiên cảm ứng, tuong thông hay sao! Thiên Thái 
Giáp trong kinh Thu có nói: Thuợng thiện tác hòa, bởi tiền nhân nay chịu 
hậu quả thì còn có thể tránh đuợc, chứ tự mình gây ra những điều oan 
nghiệt, những điều ác thì phải tự gánh chịu ác báo, không thể sinh sống an 



lành, yên ổn được. Kinh Thi có nói: Con người phải luôn luôn tự xét lấy 
mình mà ăn ở, cư xử sao cho hợp thiện đạo, làm lành lánh dữ ắt hắn phải 
được thiện báo. Đó là tự mình biết cầu được nhiều phúc. Khống tiên sinh 
đoán là ngưoi không có số khoa bảng, không con nối dõi, đó là cái oan 
nghiệt đã định sẵn từ trước, do vậy có thể tránh được. 

Nay ngưoi nên đem cái thiên tính đạo đức trời đã phú cho mọi người, khai 
mở thật rộng rãi, chí tâm tận lực hành thiện, tích lũy âm đức, đó là tự mình 
tạo lấy phúc cho mình thì sao lại không được báo đáp, thụ hưởng ư? 

Kinh Dịch thường luận bàn việc lấy nhân đạo phối hop thiên đạo đe cảnh 
giác con người cẩn thận tránh làm những sự bại hoại, đã vì người quân tử có 
nhân nghĩa đạo đức mà định rằng người ta cần xu hướng về đường thiện, xa 
lánh ác đạo hung hiểm. Neu cho rằng số mệnh là hữu thường không thế biến 
cải được thì sao lại cần xu cát tị hung? Chưong mở đầu của Kinh Dịch nói 
rằng một nhà mà tích đức hành thiện ắt có nhiều sự hỷ khánh, có phúc được 
hưởng thụ dài lâu. 

Theo Kinh Dịch thì số mệnh có thế biến cải miễn là biết làm nhiều điều lảnh 
và tránh ác. Ngưoi có tin thực như vậy không? 


— 0O0 — 

III- Tu phúc tích đức thắng số 

Ta tin những lời chỉ dẫn của thiền sư và làm lễ thụ giáo. Nhân đó, trước bàn 
thờ Phật , thành tâm phát lồ sám hối tất cả những điều lầm lỗi, tội ác đã làm 
từ trước đến nay, nguyện sau này sẽ không phạm phải nữa, lại dâng sớ 
nguyện làm ba ngàn điều thiện, trước cầu được đăng khoa để đền đáp ân đức 
của trời đất và tổ tông. 

Vân Cốc thiền sư chỉ dẫn cho ta cách thức lập một cuốn sổ ghi công và tội, 
dặn ta hàng ngày phải ghi thật rõ ràng những điều mình đã làm, dù thiện hay 
ác đều phải ghi lại, thiện ghi bên cột thiện, và ác ghi vào cột ác để so sánh 
xem thiện nhiều hay ác nhiều mà tu sửa, ngoài ra lại bảo ta nên niệm chú 
Chuẩn Đe nhờ Phật gia bị thì những điều cầu nguyện ắt sẽ được ứng nghiệm. 

Thiền sư còn bảo ta những người chuyên vẽ bùa chú thường nói nếu không 
được mật truyền thì họa bùa không linh ắt bị quỷ thần cười chê. Chồ bí 


quyết đó là khi cất bút họa, trước hết phải dứt bỏ hết mọi sự trần duyên 
không được khởi một ý niệm nào đế cho tâm thực thanh tịnh rồi mới bắt đầu 
đặt bút họa một điếm gọi là hỗn độn khai cơ, rồi cứ tự nhiên vô tư lự tiếp tục 
huy bút từng điểm, từng điếm một họa thành lá bùa, như vậy thì bùa mới 
được linh nghiệm. Phàm muốn cầu lập mệnh đều cần phải giữ tâm cho được 
thanh tịnh không chút loạn tưởng vọng niệm, kính cấn cầu nguyện thì mới 
được cảm thông linh ứng. 

Bàn về việc lập mệnh, Mạnh phu tử trong thiên Tận Tâm có viết: Yeu và thọ 
chỉ là một chẳng phải hai, tức thọ yểu chẳng có khác nhau, mà nếu phân biệt 
cho thọ yếu là hai, thì khi không khởi một động niệm nào, tựa như lúc con 
người mới sinh chưa có ý niệm gì, chưa có tâm phân biệt thì đâu biết thế nào 
là yểu, là thọ. Xét cho cùng về việc lập mệnh thì phong và khiêm (tức được 
mùa mất mùa, ý nói giàu nghèo), cùng và thông, thọ và yểu đều chẳng phải 
là hai, chẳng khác nhau, thì nhiên hậu mới nên lập các mệnh bần phú, quý 
tiện, sinh và tử, bởi lẽ số thọ mà làm những điều bất nhân, thất đức thì thọ sẽ 
bị giảm thành yếu và trái lại số yểu mà biết tu nhân tích đức thì được tăng 
thọ. 

Con người ta ở thế gian lấy việc thọ yểu, sống chết làm tối quan trọng, nên 
chỉ nói tới yếu thọ đế mà bao gồm cả các sự thuận nghịch khác như phong 
khiêm, cùng và thông vậy. 

Cho đến việc tu thân phải biết chờ đợi, không phải chỉ ngày một ngày hai mà 
vận mệnh được cải tạo ngay mà cần có thời gian đế cố gắng tinh tiến tu 
hành, tích công lũy đức, thành tâm nguyện cầu thì sự việc mới có hiệu quả. 

Nói tu thân là bao gồm cả tâm lẫn ý, nếu trong quá khứ có nhiều hành động 
bại hoại, ý tưởng xấu xa thì phải trừ bỏ ngay, còn nói tới chờ đợi thì cứ một 
mực tu nhân tích đức chang nên loạn tưởng nghĩ tới nghĩ lui hay nhen nhúm 
một chút hi vọng nhỏ nhoi nào trong thân tâm mà hóa ra vọng niệm, cần 
phải diệt bỏ ngay. Đạt được mức độ đó có thể nói là đã tới chỗ tự tính biếu 
lộ, tâm thực thanh tịnh không chút động niệm của cảnh giới tiên thiên, đó là 
chân chính thực học. 

Người còn chưa đạt được vô tâm, chưa được nhất tâm bất loạn, còn chấp 
trước vọng niệm, chỉ nên trì chú Chuẩn Đe, liên tục niệm đừng đế gián đoạn, 
cũng không cần đếm số, niệm sao cho được thuần thục, niệm mà hóa không 
niệm, tự mình cũng không hay là mình đang niệm chú nữa, đến chỗ không 
khởi một niệm đầu nào cả thì mới linh ứng. 



Tên hiệu của ta trước là Học Hải, ngay ngày đó đổi lại là Liễu Phàm, bởi sau 
khi hiểu biết đạo lý của việc lập mệnh, ta muốn dứt bỏ các kiến giải phàm 
tục, lột bỏ lóp vỏ phàm phu đi. Từ đó trở đi ta suốt ngày đế ý cẩn thận đề 
cao cảnh giác không giống như trước kia chỉ hồ đồ tùy tiện phóng túng, ngày 
lại qua ngày mê hoặc không biết tự kiềm chế giác ngộ. Đen nay sau khi hiểu 
biết rằng vận mệnh có thể cải biến được, tự nhiên ta có cảm giác dè dặt úy 
kính, ỏ noi phòng tối chẳng ai hay ta cũng thường sợ đắc tội với thiên địa 
quỷ thần hằng xuất hiện ỏ nơi chái phía Tây Bắc, và có ai oán ghét ta, muốn 
hủy báng ta, ta cứ điềm nhiên dung thứ, chịu đựng, bỏ qua chẳng hề đế ý tới. 

Đen năm sau, bộ Lễ mở kỳ khảo thí, Khổng tiên sinh đoán ta được xếp vào 
hàng thứ ba nào dè ở nơi trường thi mùa thu ấy, ta trúng cử đệ nhất hạng, lời 
đoán của Khổng tiên sinh đã không được ứng nghiệm. Tuy nhiên, ta tự kiếm 
thảo thấy sự thi hành các việc đạo nghĩa chưa được thuần thục tự nhiên, mà 
còn nhiều sai trái khuyết điếm; hoặc khi thấy việc thiện mà không mạnh dạn 
làm ngay, hoặc muốn cứu giúp người mà trong tâm thường ngần ngại không 
quyết định nên hay không nên giúp; hoặc thân muốn gắng sức làm điều thiện 
mà miệng còn nhiều lời nói đến sự lỗi lầm của người làm họ bất mãn đế 
bụng; hoặc lúc tỉnh thì hăng hái, nhưng khi say lại phóng túng không tự chủ 
được, vì vậy sợ rằng việc thiện làm ra không đủ bù đắp lại lồi lầm, và ngày 
lại ngày đế thời gian trôi qua một cách uổng phí. 

Từ lúc ta phát nguyện vào năm Kỷ Tị cho mãi tới năm Kỷ Mão, mười năm 
có dư thời ba ngàn điều thiện mới làm xong. Lúc đó ta cùng Lý Tiệm Àn 
tiên sinh từ quận ngoại nhập nội chưa kịp đem công đức trên hồi hướng. 
Sang năm sau là năm Canh Thìn từ Kinh trở về phương nam, mới thỉnh Tính 
Không và Huệ Không, hai vị pháp sư làm lễ hồi hướng tại Đông tháp thiền 
đường. Sau đó bèn phát nguyện cầu sinh con và cũng hứa làm ba ngàn điều 
thiện. Năm Tân Tị sinh con tên là Thiên Khởi. 

Mỗi khi ta làm một việc gì thì tùy tiện lấy bút ghi lại, mẹ con không biết viết 
thì khi làm điều gì bèn liền đó lấy bút lông ngồng khuyên một vòng son vào 
tờ lịch của ngày hôm đó; hoặc có khi thí thực cho người nghèo, hoặc là mua 
phóng sinh, mỗi ngày kể có hơn mười khuyên. Đen tháng tám năm Quý 
Mùi, số ba ngàn điều thiện đã làm đầy đủ, lại thỉnh các vị Tính Không tề tựu 
tại gia làm lễ hồi hướng công đức. Vào ngày 13 tháng chín cùng năm, ta lại 
bắt đầu phát nguyện cầu đỗ tiến sĩ và hứa làm mười ngàn điều thiện. Năm 
Bính Tuất thì trúng cử và được bổ làm tri huyện huyện Bảo Đe. 



Khi nhậm chức ở huyện, ta dự bị làm sẵn một cuốn sổ nhỏ có nhiều ô vuông 
trống gọi là một thiên trị tâm, mục đích đế sửa các điều lỗi lầm mà tu tâm. 
Mỗi buổi sáng khi bắt đầu thăng đuờng thì gia nhân mang sổ ra cho nha dịch 
đế lên án thu, ta tỉ mỉ ghi lại các điều thiện hay ác trong khi xử án, hoặc xử 
lý công việc ỏ huyện. Buổi chiều tối thiết lập bàn huơng án ỏ ngay sân 
huyện và noi guong ngự sử Triệu Duyệt Đạo, ta đem tất cả các việc làm 
hàng ngày dâng huong cáo trình thuợng thiên, và nếu có điều sai trái, lầm lồi 
thì thành tâm phát lồ sám hổi. 

Mẹ con thấy làm đuợc ít điều quá, thời chau mày lo lắng mà nói rằng: Truớc 
đây ở nhà, thiếp còn có thể giúp đuợc nên vì vậy mà số ba ngàn điều thiện 
phát nguyện mới chóng hoàn thành. Nay ở trong nha, thiếp không giúp đuợc 
gì cả mà lại nguyện làm những một vạn điều , thì biết đến bao giờ mới đuợc 
viên mãn. 

Đêm hôm đó, ta bồng nằm mộng thấy một vị thần nhân, bèn trình bày duyên 
cớ khó làm xong 10 ngàn điều thiện đã nguyện hứa, thì thần nhân bảo chỉ 
cần một việc giảm tiền thuế là vạn sự sẽ hoàn thành đầy đủ. 

Ta thấy ruộng ở Bảo Đe này mỗi mẫu nạp tô hai phân ba ly bảy hào thì quá 
cao, nên nghĩ có thể xin giảm xuống tới một phân bốn ly sáu hào; thiết tuởng 
việc này có thể thi hành đuợc, nhung trong lòng còn hoang mang hồ nghi 
không hiểu thần minh có thấu rõ việc ta xin giảm tô hay không, và làm sao 
chỉ làm một điều thiện lại có thể tuong đuong với vạn điều đuợc, thì vừa 
may có thiền su Thích Huyền Du từ Ngũ Đài Son tới, ta đem những lời thần 
nhân báo mộng hỏi thiền su có thế tin đuợc nhu thế không? 

Thiền su bảo làm việc thiện mà tâm khấn thiết chí thành thì một điều có thể 
sánh bằng vạn điều, huống hồ lại giảm tô cho cả một huyện, toàn dân đều 
đuợc huởng ân huệ thì một điều đó cũng đáng bằng 10 ngàn điều vậy. 

Ta bèn quyên góp luong bổng đế thiền su trở về Ngũ Đài Sơn trai tăng một 
vạn nguời và đem công đức ấy hồi huớng hộ cho. Khổng tiên sinh đoán là 
năm 53 tuổi ta gặp tai ách, ta chua từng cầu xin tăng thọ, mà năm đó lại vô 
sự, và nay thì ta đã 68 tuổi rồi. 

Kinh Thu có nói thiên mệnh hay định mệnh khó tin, mệnh con nguời ta 
chang nhất định phải cứ thuờng nhu thế mãi, lại nói mệnh trời thì vô thuờng 
không ở mãi với một ai cả, những lời trên đâu phải dổi trá. 



— oOo — 


IV- Dạy con biết sửa lỗi, tu phúc, tích đức 

Ta nhân đó mà hiếu rằng họa phúc là tự mình chuốc lấy, làm lành gặp lành, 
làm ác gặp ác, các vị thánh hiền đều đã dạy nhu thế. Neu nói rằng họa phúc 
là do mệnh trời định, thì đó là bàn luận của thế nhân vậy. 

Mệnh của con chua ai đoán nên không biết thế nào, nhung nên hiểu rằng 
như mệnh mình gặp lúc vinh hiến, thường phải nghĩ tới lúc hàn vi chưa được 
đắc ý; khi gặp được sự thuận lợi, thường phải nghĩ tới lúc gặp nghịch cảnh 
khó khăn; khi trước mắt có đủ ăn, thường phải nghĩ tới lúc nghèo nàn; khi 
được người kính nể, thường phải có ý e dè sợ sệt; khi gia thế được người 
trọng vọng, thường phải nghĩ tới lúc mình còn ty tiện, thấp kém; khi học vấn 
có phần cao, thường phải nghĩ tới lúc mình còn nông cạn, ngu dốt. 

Nghĩ tới việc xa thì phải nêu cao cái đức của tổ tông, nghĩ gần thì phải đền 
bồi lồi lầm cho cha mẹ nếu có; trên thì nghĩ tới việc báo ân tổ quốc, dưới thì 
nghĩ tới việc tạo phúc cho gia đình, bên ngoài thì nghĩ tới việc cứu người khi 
cần cấp, bên trong thì đề phòng khắc phục tà kiến của mình. 

Ngày ngày cần phải xét biết lỗi để ngày ngày cải sửa. Một ngày mà không 
biết xét chỗ sai trái của mình là ngày đó mình đã an nhiên tự thị, yên chí tự 
coi mình là đúng. Một ngày mà không có lồi nào để sửa là ngày đó không có 
một chút tiến bộ nào cả. 

Trong thiên hạ không thiếu gì người thông minh tài trí, nhưng lại không biết 
tu cho đức được tăng, không biết mở mang sự nghiệp cho ngày một thêm 
rộng lớn, chỉ biết an vui phóng dật chẳng chịu cải sửa, bỏ phí cả một đời. 

Thuyết lập mệnh do Vân Cốc thiền sư chỉ dạy là một đạo lý thực chân 
chánh, thực tinh vi thâm thúy, con phải gắng công, gắng sức nghiên cứu cho 
kĩ rồi theo đó mà thi hành, chớ đế thời gian trôi qua một cách vô ích. 


— oOo— 


Phương Pháp Sửa Lỗi 


I- Cái nhân của việc sửa lỗi 


Vào thời đại Xuân Thu, các quan chức của nhiều nuớc chu hầu thuờng có sự 
lai vãng giao hảo, khi thấy cử chỉ, hành động, ngôn ngữ của một nguời nào, 
hoặc là lời khinh bạc, hoặc thái độ ôn hòa nhân hậu, họ có the đàm luận về 
số phận của con nguời đó sẽ gặp họa hay phúc và lời suy đoán của họ không 
phải là không ứng nghiệm. Những sự tình nhu vậy đều có ghi rõ trong các 
sách sử nhu Tả truyện hay Quốc ngữ mà ta có thể đọc biết đuợc. 

Đại đế những dự triệu biết truớc các việc cát hung đã nẩy mầm ngay ở nơi 
tâm khi dấy khởi động niệm và phát xuất ra ngoài tứ chi, nhu nguời có cử 
chỉ hành động nhân hậu đạo đức thuờng đuợc phúc, trái lại nguời có hành vi 
khắc bạc chỉ tham đồ cho riêng mình thuờng gặp họa. Nguời trần con mắt 
phàm nhãn quang bị che lấp nên không thấy đuợc mà cho rằng họa phúc 
chua nhất định hình thành thì không thế suy đoán truớc đuợc. 

Một nguời có lòng chí cực thành thật là tuơng hợp với lòng trời, nên chỉ cần 
quan sát xem họ làm những điều thiện hay bất thiện thì đủ biết truớc đuợc là 
họ sẽ gặp phúc hay họa tới. 


— 0O0 — 

II- Nền tảng của việc sửa lỗi 


1. Lòng xấu hổ 

Ngày nay, muốn đuợc phúc mà tránh xa các tai họa, chua vội bàn tới việc 
làm lành, truớc hãy nên cần sửa lỗi đã. Nguời muốn sửa lỗi, điều thứ nhất 
cần phải biết tri sỉ, biết tự ho thẹn. Nên biết rằng các bậc thánh hiền xua 
cũng là nguời nhu ta mà sao có thế nêu guơng sáng hàng trăm đời, ta sao lại 
chịu thân tàn hủ bại. Đó là tự mình đắm say ngũ dục lục trần, nhiễm phải 
nhiều thói xấu, làm nhiều điều bất nghĩa mà cho là nguời đời không hay, 
không biết nên cao ngạo, ngang nhiên chẳng chút hổ thẹn, ngày một ngày 
càng sa đọa vào vòng cầm thú mà chẳng tự biết. 

Ớ đời chang có điều gì lớn hơn là biết tự sỉ, biết tự ho thẹn. Thầy Mạnh Tử 
nói: Lòng biết hố thẹn ở nơi con nguời là một điều lớn lao vậy, có đuợc tâm 


sỉ ắt thành thánh hiền, không có tâm sỉ ắt chỉ là cầm thú, súc sanh mà thôi. 
Đó là chỗ căn bản quan hệ của việc sửa lỗi. 

— 0O0 — 

2. Lòng úy kính 

Điều thứ hai là cần phải phát lòng úy kính, e dè sợ sệt. Thiên địa quỷ thần 
khó mà có thể khi dễ, lỗi của chúng ta tuy ẩn nhẹm, kín đáo nguời đời không 
biết mà thiên địa quỷ thần đều có thế soi xét thấu rõ, nặng ắt sẽ giáng trăm 
điều tai uong, nhẹ ắt sẽ giảm phúc đuợc huỏng. Chúng ta há chẳng đáng nên 
sợ hay sao! 

Không những chỉ có vậy, ở những noi thanh nhàn vắng vẻ chỉ riêng có độc 
một thân một mình cũng đều là bị quỷ thần giám sát, che đậy thật khéo mà 
thần minh cũng đã sớm thấu rõ đến tận gan phổi của mình, vậy nên khó mà 
có thể tự lừa dối lấy mình mãi mãi đuợc; một khi bị nguời đời phát hiện sự 
dối trá che đậy giấu nhẹm của mình thì lúc đó thân phận mình chang đáng 
giá lấy một đồng xu. Vậy há không nên e dè úy kính hay sao! 

Không những chỉ nhu vậy, khi hãy còn một hơi thở, các tội ác đều có thể 
sám hối cải sửa. Nguời xua một đời làm ác, lúc gần lìa đất xa trời, phát một 
niệm thiện, thành tâm hối lồi, bèn đuợc an lành từ giã cõi đời, nên nói là chỉ 
một niệm dũng mãnh thật chí thành đủ đe tẩy sạch đuợc trăm năm tội ác, 
cũng tỷ nhu một hang cốc tối tăm hàng ngàn năm bỗng có một ngọn đèn 
chiếu rọi tới thì ngàn năm tăm tối đó đều bị tiêu trừ, cho nên không cần biết 
là tội đã phạm từ lâu nay, hay mới phạm gần đây, chỉ có phát tâm cải sửa 
mới là điều quý. 

Bất quá cõi trần là vô thuờng không nhất định, thân huyết nhục dễ bị hủy 
hoại , nếu cứ cho là làm lồi có thể sửa đuợc mà chẳng chịu sửa ngay, một 
khi hơi tàn thở hắt ra rồi lúc đó mới muốn sửa thì chẳng còn kịp nữa. Ớ 
duơng thế mang lấy tội danh từ trăm năm, ngàn năm truớc, tuy có con hiếu 
cháu hiền cũng không vì mình mà rửa sạch đuợc; ở cõi âm thì bị quả báo sa 
địa ngục hàng trăm ngàn kiếp, dù cho có thánh hiền, có Phật, Bồ Tát cũng 
không cứu giúp, dẫn độ đuợc. Vậy há chẳng e dè sợ sệt hay sao! 


— 0O0 — 


3. Lòng dũng mãnh 


Thứ ba, phải phát tâm dũng. Nhiều người không chịu sửa lỗi, đa số là vì 
phóng túng biết lồi đấy mà bỏ đấy nên bị thoái hậu, thụt đầu lùi lại không 
đường tiến. Chúng ta cần phải phấn khởi, dũng mãnh dụng công cải sửa 
ngay lấy mình không chờ đợi, không trù trừ hoài nghi nữa. 

Lỗi nhỏ ví như cái gai đâm vào thịt phải mau chóng rút bỏ ra. Lỗi lớn tựa 
như rắn độc cắn vào ngón tay, cần phải quyết tâm chặt bỏ ngay không chút 
ngần ngừ do dự. Người mà nhất quyết sửa lỗi lầm để tự canh tân thật rất hữu 
ích cũng như gặp được quẻ phong lôi trong Kinh Dịch, một quẻ đại cát vậy. 

Có đầy đủ ba tâm, tâm tri sỉ, tâm úy kính, và tâm dũng mãnh, ắt lỗi lầm đều 
cải sửa được ngay cũng như băng tuyết mùa xuân gặp mặt trời, vậy há lo gì 
mà tội lỗi chẳng tiêu tan. 


— 0O0 — 

III - Phương pháp sửa lỗi 


I.Theo sự tướng 

Tuy nhiên tội lồi của người ta có thể theo sự tướng mà cải sửa, hoặc theo lý 
hay theo tâm. Cách dụng công không giống nhau thì hiệu quả cũng không 
tương đồng. Như hôm trước phạm lỗi sát sinh, hôm sau giữ giới không sát 
sinh nữa, như hôm trước nóng giận mắng chửi, hôm nay giữ giới không 
nóng giận nữa. Những sự việc như thế gọi là theo sự thực xảy ra mà cải sửa 
vậy. 

Ngày nay phạm lỗi, ngày mai cố sửa, cứ theo sự việc xảy ra ở bên ngoài mà 
miễn cưỡng kiềm chế lấy mình đe khỏi phạm nữa, thực là trăm phần khó vì 
chung cục bệnh căn vẫn tồn tại, bởi nay ở bên đông hết tội, mai tội lại nẩy 
sinh ra ở bên tây, cứu cánh không phải là đường lối hợp đạo lý, không trừ 
sạch được hết tội lồi. 


— 0O0 — 

2.Theo lý cải sửa 


Người khéo sửa lỗi minh thì khi còn chưa phạm cấm giới, trước hết hãy nên 
biết rành rẽ đạo lý đã; như tội lỗi ở chỗ sát sinh thì nên tự nghĩ rằng thượng 
đế hiếu sinh, chúng vật đều luyến ái mạng sống, giết chúng đế nuôi dưỡng 
thân mình thì sao ta có thể đang tâm; vả lại khi giết chúng, nào là chặt cắt, 
mổ xẻ cho vào chảo, vào nồi nấu nướng, chúng phải chịu bao nhiêu nồi 
thống khổ đau đớn thấu nhập cốt tủy. Chúng ta sát hại chúng đế nuôi dưỡng 
mình, đế có la liệt những thứ cao lưong mỹ vị miếng ngon vật quý, nhưng 
khi nuốt trôi khỏi cổ rồi thì giống như không, chẳng có gì nữa. Mà dùng rau 
đậu, canh dưa cũng đủ no đầy bụng, hà tất phải sát hại mạng sống của chúng 
vật mang lấy tội sát sinh làm tốn phúc của mình nữa. 

Hơn nữa, những vật thuộc loại có huyết khí đều có linh tính, tri giác, mà đã 
có linh tính tri giác thì chúng cũng đồng một thế, cũng giống y như chúng ta; 
vả lại chúng ta chưa tự tu được đến mức độ đạo đức thực cao làm cho chúng 
thân cận ta, tôn trọng ta, há lại hàng ngày sát hại sinh mạnh chúng vật đế 
chúng mãi mãi thù oán, cừu hận chúng ta. Nghĩ như vậy thì đối với miếng ăn 
thực cũng đau lòng mà khó nuốt trôi. 

Như hôm trước nổi sân cáu giận, ắt nên nghĩ rằng con người không phải 
thảnh nhân, còn có nhiều khuyết điếm lỗi lầm, theo đạo lý mà nói, thực tình 
đáng nên thương hại; nếu họ phạm nỗi sai quấy là do tự họ không hiểu đạo 
lý chẳng can dự gì đến ta, bản tâm vốn thanh tịnh không chấp trước thì hà tất 
phải nổi sân. 

Lại nữa nên nghĩ rằng trong thiên hạ chắc không ai lại tự nhận mình là thảnh 
hiền, hào kiệt chẳng có chỗ nào sai trái, và cũng không có cái học nào dạy ta 
oán ghét người, vì người có học vấn, trí thức không oán trời trách người, 
mình làm chưa đến nơi đến chốn, việc chưa thành tựu đều do tự mình chưa 
dày công tu phúc, tu đức nên chưa được cảm thông. Chúng ta nên tự phản 
tỉnh, tự xét lại mình, nếu có những điều phỉ báng, phê bình điều kia tiếng nọ 
thì nên coi đó là những lời chỉ dạy đế mình rèn luyện mài dũa tâm trí, tu tập 
cho đạt được thành quả, nên hoan hỷ nhận, hà tất phải phát sân phát hận. 

Neu nghe những lời phỉ báng mà nổi giận tranh cãi với người, dù có muốn 
dùng hết sức biện bác thì trong cơn nóng giận ắt những lời biện luận chẳng 
được rõ ràng minh bạch, giống như con tằm về mùa xuân kéo kén tự ràng 
buộc lấy mình, tự làm khổ mình. Sự nóng giận chẳng những vô ích mà còn 
có hại nữa. 



Ngoài việc sân nộ ra, tất cả những lỗi phạm khác cũng đều cứ y theo đạo lý 
mà xử sự như vậy. Một khi đạo lý đã sáng tỏ, lỗi phạm sẽ tự đình chỉ. 

— 0O0 — 

3.Theo tâm địa 

Thế nào gọi là theo tâm mà sửa lỗi? Lỗi lầm có thiên hình vạn trạng, chỉ do 
ở noi tâm mà tạo ra. Tâm chúng ta chẳng động niệm thì lỗi sao có thế nảy 
sinh. Người học sửa lỗi lầm như háo danh, háo sắc, tham tài, tham lợi, hoặc 
hay phát sân nộ..., có quá nhiều tội lỗi bất tất phải phân biệt từng loại một 
đế mà sửa trị, chỉ cần một lòng một dạ thành tâm nghĩ điều lành, làm điều 
thiện, khi đã có chính niệm phát hiện thì tà niệm tự nhiên bị ô nhiễm rồi bị 
tiêu diệt. Ví như mặt trời xuất hiện ở trên không thì yêu ma, quỷ quái phải 
tìm đường lấn trốn chẳng dám ló dạng. Đây là chỗ chân truyền tinh vi vậy. 
Tội lỗi do tâm tạo ra thì lại do tâm cải sửa, cũng như chặt một cây độc thụ ắt 
phải chặt ngay từ gốc rễ, há lại đi cắt từng cành, ngắt một chiếc lá một hay 
sao! 

Nói chung thì có thể theo sự tướng, theo lý và theo tâm đế tu sửa tội lỗi, 
nhưng phưong pháp theo tâm là tốt hon cả; tâm đã tu, đã được sửa trị thì sẽ 
trở thành thanh tịnh, nên mỗi khi một ý niệm ác dấy động ở noi tâm thì tự 
mình liền thấy biết ngay, mà đã thấy biết tức đã tỉnh ngộ không còn mê muội 
thì ác niệm tội lồi sẽ tiêu tan thành không. 

Theo tâm đế cải sửa là phương pháp tối thượng, nhưng giả sử chẳng theo 
được thì nên hiểu rằng luân thường đạo lý không cho phép chúng ta tạo tội 
hay làm ác; nếu chẳng làm được nữa thì nên tùy sự, tùy việc mà giữ giới 
cấm, cố gắng đừng phạm tội. Khi gặp sự việc dùng phương pháp trên hạ 
công kiêm với phương pháp hạ chẳng phải là điều thất sách; nhưng chỉ chấp 
phương pháp hạ mà bỏ lãng phương pháp thượng tức là vụng về vậy. 

— 0O0 — 

4. Hiệu nghiệm của việc sửa lỗi 

Bất quá khi phát nguyện cải sửa lỗi, ở dương thế cần có bạn tốt thường nhắc 
nhở đế tỉnh mình, ở cõi âm cần quỷ thần chứng minh tấm lòng thành của 
mình nhất tâm, nhất ý cầu sám hối, ngày đêm chẳng biếng nhác buông thả, 


như vậy trải qua một hai tuần thất, cho đến một tháng, hai, ba tháng, ắt hẳn 
có ứng nghiệm. 

Hoặc thấy tâm thần điềm nhiên, khoan khoái, hoặc thấy trí huệ bồng được 
khai mở, hoặc gặp những trường họp rối ren phiền toái hốt nhiên xử sự giải 
quyết được rành rọt thông suốt, hoặc gặp kẻ cừu thù mà hồi tâm chuyến ý 
vui vẻ không còn oán hận nữa, hoặc mộng thấy thở ra những vật ô uế, hắc 
ám; hoặc mộng được các bậc thánh hiền xưa kia tiếp đón dẫn dắt, hoặc 
mộng thấy bay bổng lên cảnh giới hư không, hoặc mộng thấy tràng phan bảo 
cái, thấy những sự việc hi hữu ít có như trên, đó đều là cảnh tượng của lồi 
tiêu tội diệt vậy. Nhưng đừng thấy thế mà tự kiêu tự đại là mình đã đạt tới 
trình độ cao đế vội ngưng nghỉ làm đứt đoạn mất con đường tiến triển. 

Xưa quan đại phu Cừ Bá Ngọc, người nước Vệ vào thời đại Xuân Thu, lúc 
hãy còn trẻ mới 20 tuổi mà đã giác ngộ rằng lỗi lầm cần phải sửa, như lỗi 
ngày hôm qua thì ngày hôm nay xét lại đế gắng sửa cho hết. Tới năm 21 lại 
hiểu biết được lỗi lầm cải sửa năm trước chưa được hoàn toàn dứt bỏ hết; 
kịp tới năm 22 tuổi xét nghĩ lại năm 2 1 tuổi thì tựa như còn mơ mơ hồ hồ về 
những điều lầm lỗi chưa được tu sửa. Cứ năm này kiểm thảo lại năm trước, 
theo đó mà dần dần tiếp tục sửa đổi, đến năm 50 tuổi mà còn hay biết được 
lỗi của năm 49. Cái học tu sửa lỗi lầm của người xưa dụng công như vậy đó. 

Bọn chúng ta đều là những kẻ phàm phu tục tử, tội ác tích tụ quá nhiều tựa 
như lông nhím bao bọc toàn thân nó; nếu có hồi tưởng lại những sự việc đã 
làm thì thường chang thấy có chỗ nào lầm lỗi cả, đó là vì tâm tình thô thiển, 
mắt bị che phủ kín tìm chẳng ra lỗi đế tu sửa. 

Người mà tội ác quá sâu nặng sẽ thấy chứng nghiệm ngay; hoặc là tâm tư bế 
tắc bất định, tinh thần hôn trầm mệt mỏi, mọi việc xảy ra chỉ trong chóp mắt 
liền quên không nhớ nữa, hoặc chẳng có sự gì cả mà phiền não lo lắng; hoặc 
gặp người chính nhân quân tử thì thường ngượng ngùng e thẹn mất tinh 
thần; hoặc nghe những lời luận bàn chính đáng họp đạo lý mà chẳng hoan hỷ 
vui vẻ ưu nghe; hoặc làm ơn lại bị oán, hoặc ban đêm thường mộng thấy 
nhiều sự điên đảo, điên đảo cho đến nỗi mất trí sinh ra vọng ngôn, loạn ngữ 
không được bình thường; đó đều là những hình trạng của nghiệp chướng 
phát hiện vậy. Neu thấy có những hiện tượng như trên thì phải tức khắc phấn 
khởi tinh thần dứt bỏ lồi lầm cũ đế mưu việc tự tu sửa canh tân, mong rằng 
đừng nên tự mình lại lừa dối mình. 


— oOo — 



Phương Pháp Tích Thiện 


I- Một nhà tích thiện hẳn có nhiều vui 

Mưòi gưong mẫu của người xưa 

Kinh Dịch nói: một nhà tích thiện hẳn có nhiều vui. Xưa bà Nhan thị đem 
con gái gả cho Thúc Lưong Hột là bà xét kĩ thấy gia đình đó tổ tông đã từng 
tích đức lâu đời mà đoán biết trước là con cháu họ về sau sẽ hưng thịnh phát 
đạt. 

Đức Khổng Tử tôn xưng vua Thuấn là bậc đại hiền có nói: Tổ tiên được 
hưởng việc tế tự noi tông miếu, con cháu đời đời hưởng phúc, bảo tồn co 
nghiệp của tổ tông truyền lại, đều là những lời nghị bàn thiết thực xứng 
đáng. 

l.Dưng Vinh làm quan đến chức thiếu sư, nguyên người huyện Kiến Ninh 
tỉnh Phúc Kiến, gia đình đời đời sinh sống bằng nghề chèo đò đưa khách qua 
sông. Nhân gặp phải kì mưa lũ quá lâu, nước từ trên núi đổ xuống vùng hạ 
lưu. Các thuyền khác đều nhân co hội mà theo vớt các tài vật trôi nổi trên 
sông, chỉ riêng thuyền của cụ nội ông thiếu sư chuyên cứu vớt người mà 
thôi, tuyệt đối không tham vớt một chút tài vật nào cả. Người làng ai cũng 
cười chê cho là ngớ ngẩn, đần độn. 

Kịp cho tới khi sinh ra phụ thân của thiếu sư thì gia đình đã dần dần khá, có 
thần nhân hóa làm một vị đạo sĩ mà mách bảo rằng tổ phụ nhà ngưoi có âm 
đức, con cháu sẽ được vinh hiển phú quý, nên táng vào chỗ đất đó, bèn theo 
lời chôn cất vào chỗ huyệt đã được chỉ dẫn, tức nay là phần mộ Bách thố 
vậy. 

Sau sinh thiếu sư, vào năm 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ, làm quan tới chức tam công 
(tức thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, hay thái sư, thái phó, thái bảo), tằng tổ, 
nội tổ và phụ thân cũng được truy phong chức tước như vậy. Con cháu đều 
vinh hiển, thịnh vượng, cho tới nay trong gia đình cháu chắt còn có nhiều 
người hiền. 



2. Dương Tự Trừng, người huyện Ngân, tỉnh Triết Giang, buổi đầu làm 
huyện lại, lòng vốn nhân hậu, ngay thẳng, giữ phép công bình. Vào thời ấy, 
quan huyện lại quá nghiêm khắc, ngẫu nhiên gia hình tù nhân đến máu chảy 
đầy đất mà cơn giận chưa nguôi. Họ Dương Quỳ xin khoan dung. Huyện 
quan bảo: tù nhân này đã phạm tội lại không tôn trọng pháp luật, không biết 
đạo lý nữa, khiến ta làm sao không giận được. Tự Trừng khấu đầu thưa: 
Người trên lồi đạo, không còn làm gương mẫu cho kẻ dưới noi theo nên dân 
tâm thất tán từ lâu rồi, quan trên nếu hiểu rõ tình trạng phạm pháp của dân 
thì nên thương xót họ, chang nên thấy mình xét xử án được phân minh mà 
vui thích, vui còn chẳng nên huống hồ lại giận dữ sao! Quan huyện nghe nói 
tỉnh ngộ mà nguôi cơn thịnh nộ. 

Nhà rất nghèo, lại không nhận một chút tặng vật nào cả. Gặp những lúc tù 
nhân thiếu ăn, thường tìm cách giúp đỡ. Một hôm có bọn tù nhân mới từ xa 
tới, dọc đường không có ăn nên đói lả, mà nhà lại thiếu gạo, đem cho tù ăn 
tất nhà không có miếng, đế lại nhà ăn thì khó nhẫn tâm, bèn thương lượng 
với vợ. Bà vợ hỏi là tù nhân từ đâu lại thì Tự Trừng bảo là từ Hàng Châu tới, 
dọc đường không có ăn, đói khát khổ sở, sắc mặt xanh xao như tàu lá, nhân 
đó lấy bớt gạo của nhà nấu cháo cho tù ăn đỡ. 

về sau sinh được hai trai, con trưởng đặt tên là Thủ Trần, con thứ là Thủ 
Chi, đều làm đến Lại bộ thị lang, một người ở Bắc Kinh, một người ở Nam 
Kinh; cháu nội được hai người, trưởng làm Hình bộ thị lang, và thứ làm liêm 
hiến (án sát ty) ở tỉnh Tứ Xuyên, tất cả con và cháu đều là những danh thần. 
Hiện nay, (tức vào thời của Liễu Phàm tiên sinh) Sở Đình hay Đức Chính 
cũng đều là dòng dõi của gia đình đó. 

3. Xưa vào niên hiệu Chính thống nhà Minh, Đặng Mậu Thất khởi loạn ở 
Phúc Kiến, sĩ dân theo giặc rất đông. Triều đình cử quan đô hiến Trương 
Giai người ở huyện Ngân, xuất quân nam chinh, tiễu trừ giặc. Sau Trương 
Đô hiến phái viên đô sự họ Tạ, thủ hạ của Bố chánh ty tỉnh Phúc Kiến truy 
sát tầm nã giặc ở phía đông tỉnh. 

Tạ Đô sự tìm được quyến sổ danh sách của đảng giặc; phàm người không 
theo phụ họa giặc đều bí mật được phát cho một lá cờ nhỏ bằng vải trắng, 
ước hẹn tới ngày quân binh tấn công thì treo cờ ở trước nhà, lại nghiêm lệnh 
cho quân lính không được giết hại bừa bãi, vì thế cứu sống được cả vạn 
người. Sau con của Tạ Đô Sự là Tạ Thiên thi đồ trạng nguyên, làm quan đến 
tể tướng, cháu nội là Phi cũng đồ thám hoa. 



4. Bà họ Lâm, người huyện Phủ Điền, trên có mẹ già chăm làm việc thiện, 
thường nắm cơm thí thực, ai đến cũng liền cho ngay mà không hề có vẻ 
phiền hà, ghét bỏ. Một vị tiên hóa trang làm đạo nhân, mỗi sáng đến xin đều 
đòi cho được sáu bảy nắm. Mồi ngày đều cho như vậy, suốt ba năm liền, 
ngày nào cũng như ngày ấy, nên thấu rõ tấm lòng thành thực chỉ bố thí mà 
không cầu mong gì cả. Nhân vậy, đạo sĩ bèn bảo rằng: Ta ăn của nhà ngươi 
đã ba năm, chẳng biết lấy gì đền đáp. Sau nhà có chỗ đất quý, nên táng vào 
chỗ đó, con cháu về sau quan chức, tước vị thật vô số kể như vừng đựng 
trong đấu vậy. Người con bèn theo chỗ chỉ điếm mà đế mộ. Mới đợt đầu đã 
thấy phát ngay có chín người đăng khoa trúng cử, đời đời quan tước cực 
thịnh. Ớ Phúc Kiến có câu nói: chẳng người họ Lâm nào là chẳng khoa bảng 
đề danh cả. 

5. Phụ thân của thứ sử Phùng Trác Am hồi còn là tú tài, một buổi sáng trời 
mùa đông cực kì rét buốt, dạy sớm đi lên huyện học, dọc đường gặp một 
người ngã nằm trên lộ bị tuyết phủ đầy, lại sờ thân thể người đó, thấy nửa 
mình đã bị đông cứng, bèn cởi áo lông của mình ra mặc cho và đưa về cứu 
giúp cho tỉnh lại; đêm mộng thấy thần nhân bảo: ngươi do tâm chí thành cứu 
được một mạng người, ta sẽ khiến Hàn Kỳ (một vị tể tướng đời nhà Tống) 
đầu thai vào làm con ngươi, kịp đến khi sinh ra Trác Am bèn đặt tên Kỳ. 

6. Ưng thượng thư người phủ Đài Châu, tỉnh Triết Giang, lúc còn tráng niên 
học tập ở trên núi, ban đêm nghe quỷ hú gọi nhau tập hợp, tiếng hú thường 
làm nhiều người rùng rợn, nhưng ông không hề sợ hãi. Một đêm nghe quỷ 
bảo nhau mụ vợ nhà kia chồng đi xa đã lâu không về, bố mẹ ở nhà ép gả cho 
người khác, đêm mai sẽ thắt cổ ở nơi đây; vậy là ta đã có người thế thân rồi. 

Ông ngầm bán ruộng được bốn lạng bạc bèn giả lời lẽ người chồng viết một 
bức thư kèm theo tiền gửi về nhà. Bổ mẹ ở nhà nhận được thư thấy bút tích 
không giống cũng hơi hoài nghi nhưng lại nghĩ rằng thư có thể giả được 
nhưng tiền đâu có giả, vả lại được biết tin con nên thôi không ép gả nữa. 
Người con sau đó trở về nhà, vợ chồng cùng nhau sum họp vui vầy như thuở 
ban đầu. 

Ông lại nghe thấy quỷ nói với nhau: Ta đang sắp được thế thân mà gã tú tài 
kia làm hỏng chuyện của ta. Một quỷ khác ở cạnh nói: Sao ngươi không hại 
hắn? Quỷ kia nói: Thượng đế thấy người này tâm địa rất tốt, làm nhiều điều 
phúc, âm đức dày đáng bậc thượng thư, ta làm sao hại nổi. Nhân đó họ Ưng 
tự nỗ lực chăm làm lành, ngày càng gia công tu thiện, đức ngày càng thêm 
dày; gặp người thân thích có chuyện cần cấp tức thì tận tình tìm mọi cách 



giúp đỡ họ qua lúc khó khăn, gặp trường họp phải đối xử với người không 
biết lẽ phải trái, không hiểu được đạo lý thì ngược lại ông chỉ tự trách mình 
sao không biết cư xử với họ, mà vui vẻ an nhiên không chấp, coi như mình 
lầm lồi vậy. Con cháu khoa bảng đỗ đạt cho tới nay thật là nhiều vô kể. 

7. Người huyện Thường Thục, tỉnh Giang Tô, họ Từ tên Thức tự Phượng 
Trúc, phụ thân là điền chủ giàu có, gặp năm mất mùa, trước đề xướng việc 
quyên tô, tức bỏ không thu địa tô nữa, sau lại đem thóc gạo dự trữ ra phát 
chuẩn cho người nghèo khó. Ban đêm nghe thấy quỷ hô ở ngoài cửa: ngàn 
lần không sai, vạn lần không sai, tú tài nhà họ Từ sẽ thành cử nhân lang, cứ 
thế tiếp tục hô liền nhiều đêm không ngừng. Quả nhiên năm đó Phượng Trúc 
thi hương đồ cử nhân. 

Phụ thân của Phượng Trúc thấy vậy càng gia công tích đức, cần mẫn chăm 
lo hành thiện chang chút lơ là mệt mỏi; phàm những việc có ích lợi đều hết 
sức tận tâm làm như tu sửa cầu, tu bổ đường sá, thí thực trai tăng, tiếp tế 
người nghèo... Sau lại nghe thấy quỷ hô ở trước cửa: ngàn lần không sai, 
vạn lần không sai, cử nhân họ Từ quan chức thăng tới đô sát. Phượng Trúc 
sau cùng làm quan tới Lưỡng Triết tuần vũ. 


8. Ông Đồ Khánh Hy, người phủ Gia Hưng tỉnh Triết Giang, buổi ban đầu 
giữ chức chủ sự bộ hình, thường vào trong ngục tra xét cấn thận hỏi lại tình 
trạng của tù nhân biết được nhiều người vô cớ bị tội. Ông không tự lấy làm 
công lao của mình mà viết sớ mật trình lên đường quan, tức thượng thư bộ 
hình, về sau, các án tích đều được đưa về triều xét lại. Đường quan theo lời 
trong mật sớ tra vấn lại tình trạng của tù nhân giải oan được cho hàng chục 
người, khiến cho không ai là không phục. Thời đó ở kinh thành tất cả mọi 
người đều khen ngợi thượng thư xử án thật công minh. 

Ông lại bẩm cáo đường quan: ở ngay kinh thành mà còn nhiều dân bị án oan, 
thì hàng trăm triệu dân ở khắp bổn phương trong nước sao khỏi không có 
người bị oan ức, khá nên trong năm năm lại sai phái một vị giảm hình quan 
đi điều tra sự thực xét lại án, hoặc gia giảm tội hình, hoặc giải oan phóng 
thích họ. Thượng thư bộ hình tấu trình hoàng đế thì lời đề nghị đó liền được 
phê chuẩn, và ông có tên trong danh sách những người được sai phái làm 
giảm hình quan. Ông nằm mộng thấy thần nhân bảo: người số không con, 
nay đề nghị việc giảm hình thật rất họp lòng trời nên thượng đế ban cho 



ngươi được ba trai đều mặc cẩm bào đai vàng. Ngay đêm đó, bà vợ thụ thai, 
sau sinh ra Ưng Huyên, Ưng Khôn, Ưng Tuấn đều quan chức hiển hách cả. 

9. Ớ phủ Gia Hưng có người tên Bao Bằng, hiệu Tín Chi, thân phụ ông làm 
thái thú huyện Trì Dương sinh được bảy người con. Bằng là út, gởi rể ở nhà 
họ Viên, huyện Bình Hồ cùng với phụ thân ta là chồ thâm giao, học rộng tài 
cao, nhiều lần thi hương không đậu cử nhân nên chán chuyện khoa bảng mà 
chuyên tâm học Phật và Lão. 

Một hôm đi du ngoạn Mão Hồ ở phía đông tỉnh, ngẫu nhiên tới một ngôi 
chùa ở làng nọ, thấy tượng đức Quán Thế Ầm bị lộ thiên, dầm mưa loang lổ, 
bèn mở túi đẫy lấy mười lạng bạc đưa cúng dường đế hòa thượng trụ trì sửa 
lại chùa cho khỏi dột nát làm tượng bị ướt át, thì hòa thượng cáo bạch là việc 
tu sửa mất nhiều công mà tiền bạc không đủ, e khó hoàn thành công tác. Bao 
Bằng cho mở rương mây lấy thêm bốn tấm vải, sản phẩm của Tung Giang, 
và bảy bộ áo kép bằng vải gai còn mới tinh đưa cúng dường đế bán lấy tiền 
phụ thêm vào việc tu bổ chùa. Người làm có ý tiếc, ngăn cản lại thì Bao 
Bằng bảo miễn là tượng đức Bồ Tát không bị ướt át là được, ta dù có ở trần 
cũng chang thương tổn gì. Hòa thượng trụ trì nghe nói cảm kích rơi lệ bảo 
rằng: tiền tài, vải vóc, quần áo xả bỏ không phải là điều khó, chỉ riêng có 
tấm lòng chân thành như vậy đâu phải dễ có. Sau, công việc tu bổ hoàn 
thành, ông dẫn cha già cùng đi, đêm ngụ lại ở chùa, mộng thấy các vị hộ 
pháp lại cảm tạ, bảo: Con cháu nhà ngươi sẽ được hưởng lộc ở đời. về sau 
con ông là Biện và cháu là Sanh Phương đều đăng khoa, đỗ đạt, quan chức 
hiển hách. 

10. Phụ thân của Chi Lập, người huyện Gia Thiện, làm lại ở phòng hình sự 
thấy tù nhân vô cớ bị hàm oan hãm vào trọng tội, ông lấy làm thương hại 
muốn cứu mạng. Tù nhân cảm kích bảo vợ rằng: Chi công có lòng tốt muốn 
giải oan cứu sống ta, thực lấy làm hổ thẹn là ta không có gì báo đền ơn đức 
ấy được. Ngày mai, ngươi hãy về nhà ngỏ ý đem thân hầu hạ, hoặc giả ông 
ấy chịu thu dụng ngươi, tất ta ắt có đường sống vậy. 

Người vợ khóc mà nghe lời chồng; kịp khi họ Chi tới, tự mình ra mời rượi 
và bày tỏ hết ý nguyện của chồng. Họ Chi tuy không nghe nhưng vẫn tận 
tình giúp đỡ đế bạch hóa án oan. Người tù được tha, cả hai vợ chồng cùng 
đến nhà khấu đầu cảm tạ mà bảo rằng: Chi công ân đức dày như vậy, ở đời 
thực hiếm có, hiện nay chúng tôi có đứa con gái đã lớn muốn tiến dẫn làm 
thiếp đế hầu hạ công việc nhà cửa, đây cũng là chuyện thường tình hợp lý. 
Huyện lại họ Chi sắm sanh lễ vật và thâu nạp làm thiếp, sinh ra Chi Lập mới 



hai mươi tuổi đã đồ khôi nguyên làm quan tới chức Khổng mục ở Hàn Lâm 
Viện. Lập sinh ra Cao, Cao sinh ra Lộc đều học rộng và có chức phận cả. 
Lộc sinh ra Đại Luân cũng khoa bảng đề danh. 

Mười chuyện trên đây, tuy cách cư xử, hành động của các nhân vật có khác 
nhau, nhưng đều quy về việc làm lành lại gặp quả báo tốt lành. 

— 0O0 — 

ll-Thế nào là thiện ? 


1. Bàn luận rõ ràng về thiện 

Neu xét một cách tinh tường mà nói, thì thiện có chân có giả, có ngay thẳng 
có khuất khúc, có âm có dương, có phải hay chẳng phải, có lệch hay chính 
đáng, có đầy có vơi, có tiểu có đại, có dễ có khó, đều cần bàn luận rõ ràng. 
Làm việc thiện mà không hiểu rõ đạo lý, cứ tự cho việc mình làm là hành 
thiện, ắt không khỏi tạo nghiệp, uổng phí mất tâm tư một cách vô ích. 

Thế nào là chân thiện và giả thiện? Xưa có một số nho sinh yết kiến Trung 
Phong hòa thượng (một vị cao tăng triều đại nhà Nguyên) mà hỏi: Nhà Phật 
bàn thiện ác báo ứng như bóng theo hình, tức làm lành gặp lành, làm ác gặp 
ác; nay có người nọ thiện mà con cháu lại không được thịnh vượng, mà kẻ 
kia ác thì gia đình lại phát đạt, như vậy là Phật nói về việc báo ứng thực vô 
căn cứ sao? 

Hòa thượng nói: Người phàm tâm tình chưa được tẩy sạch, chưa được thanh 
tịnh, tuệ nhãn chưa khai, thường nhận thiện làm ác, cho ác là thiện; người 
như vậy không phải là hiếm có, đã tự mình lẫn lộn phải trái, cho ác là thiện, 
cho thiện là ác, điên đảo đảo điên mà không hay lại còn trách oán trời cho 
báo ứng là sai, là không công bằng ư. Bọn nho sinh lại hỏi: Mọi người thấy 
thiện thì cho là thiện, thấy ác thì cho là ác, sao lại bảo là lẫn lộn, trái ngược, 
điên đảo vậy? Hòa thượng bảo họ thử ví dụ xem sự tình như thế nào là thiện 
và thế nào là ác. Một người trong bọn họ nói: Mắng chửi đánh đập người là 
ác, tôn kính, lễ phép với người là thiện. Hòa thượng nói không nhất định là 
như vậy. Một người khác cho là tham lam, lấy bậy của người là ác, gìn giữ 
sự thanh bạch liêm khiết là thiện. Hòa thượng cũng bảo không nhất định như 
vậy. Mọi người đều lần lượt đưa ra thí dụ về thiện và ác, nhưng Trung 


Phong hòa thượng đều bảo không nhất định như vậy. Nhân thế bọn họ đều 
thỉnh hòa thượng giảng giải cho. 


— 0O0 — 

2. Định nghĩa chữ thiện 

Hòa thượng Trung Phong chỉ dạy rằng: Làm việc có ích cho người là thiện, 
còn chỉ có lợi cho riêng mình là ác. Có ích cho người thì dù đánh hay mắng 
chửi họ cũng gọi là thiện, chỉ có ích cho riêng mình dù tôn kính, lễ phép đối 
với người cũng kế là ác. Bởi vậy, người làm việc thiện mà có lợi ích cho 
người là công, chỉ lợi cho mình là tư, công là chân, còn tư là giả. 

Lại nữa, làm việc thiện mà phát xuất từ tấm lòng thành là chân thiện, còn hời 
hợt, chiếu lệ mà làm là giả thiện. Hon nữa, hành thiện mà không nghĩ tới 
một sự báo đáp nào cả là chân thiện, trái lại còn hy vọng có sự đền đáp là giả 
thiện, đó là những điều tự mình cần khảo sát kĩ lưỡng. 

Thế nào là ngay thẳng, khuất khúc? Nay ta thấy một người cẩn thận dễ bảo 
mà vội phân loại ra cho là thiện nhân có thể dung nạp. Các vị thánh nhân 
dùng người thì lại khác, thà dùng một cuồng sỹ cao ngạo, quật cường có tài 
cán biết mạnh dạn tiến thủ còn hon. Người cấn thận dễ bảo, tuy ở đời ai 
cũng ưu thích cho là tốt, nhưng thánh nhân cho là không có chí khí hướng 
thượng, chỉ biết vâng dạ không hiểu rõ đạo lý nên có phần không lợi cho nền 
phong tục đạo đức. Bởi thế cho nên quan niệm của người phàm về thiện ác, 
tốt xấu thực rõ ràng khác biệt, tưong phản với thánh nhân vậy. 

Suy rộng ra thì mọi sự lựa chọn thiện ác, gìn giữ hay buông xả của người đời 
đều không giống với thánh nhân, còn chồ thiên địa, quỷ thần coi là phúc, 
thiện họa, dâm tà, phải trái đều đồng tiêu chuấn với thánh nhân mà khác biệt 
hẳn với người phàm tục. 

Phàm muốn tích lũy thiện tất phải phát xuất từ chồ tiềm ẩn của chân tâm đã 
được thanh lọc hết ý ác, quyết không đe nhĩ mục sai khiến hành thiện vì tự 
tư tự lợi. Một lòng một dạ cứu giúp đời là ngay thẳng, còn nếu có chút lòng 
mị thế, lấy lòng người để được danh vọng, tiền tài thì là hành động khuất 
khúc, chỉ một lòng một dạ tôn kính người là ngay thẳng, còn có chút lòng 
bỡn cợt, coi khinh người là khuất khúc; đều nên bàn luận tường tận. 


Thế nào là âm thiện, dương thiện? Phàm làm việc thiện mà mọi người đều 
hay biết được thì gọi là dương thiện, hành thiện mà không một ai biết là âm 
đức, thực ra đã có thiên địa quỷ thần biết rõ, nên có âm đức thì tự nhiên sẽ 
được cảm ứng quả báo; dương thiện được hưởng danh tiếng ở đời, đã có 
danh tiếng tức là đã được phúc báo rồi. Xưa nay những người có danh, có 
tiếng thường bị tạo hóa ganh ghét đố kỵ; vì thế những người có danh tiếng 
lừng lẫy mà thực sự không có nhiều công đức xứng đáng với danh tiếng đó, 
thường gặp phải nhiều tai họa bất kì xảy ra. Người không có tội lỗi gì mà 
bồng phải chịu mang tiếng xấu một cách oan uổng thì con cháu họ sẽ được 
đáp đền, mau chóng phát đạt. Chỗ sai biệt của dương thiện và âm thiện cần 
phải cẩn thận suy xét cho kỹ. 

Thế nào là phải và chẳng phải? Nước Lỗ xưa có luật người Lỗ nào chuộc 
được người bị bắt làm kẻ hầu hạ ở các nước chư hầu về đều được phủ quan 
thưởng tiền. Tử cống (học trò đức Khổng tên là Tứ) chuộc người về mà 
không nhận tiền thưởng. Đức Khổng nghe biết lấy làm buồn phiền mà bảo 
rằng: Tứ làm việc thất sách rồi. Ôi, thánh nhân xử sự nhất cử nhất động có 
thể cải sửa phong tục, thay đổi tập quán, làm gương mẫu cho bách tính noi 
theo, chang phải cứ nhiệm ý làm những việc thích hợp với riêng mình. Nay 
nước Lỗ, người giàu ít, người nghèo thì nhiều, nếu nhận thưởng cho là tham 
tiền, là không liêm khiết, còn không lãnh thưởng thì người nghèo sao có tiền 
tiếp tục chuộc người? Từ nay về sau chắc không ai chuộc người ở các nước 
chư hầu về nữa. 

Tử Lộ (tên Do, học trò đức Khổng) cứu người khỏi chết đuối, được tạ ân 
một con trâu. Tử Lộ nhận lãnh, đức Khổng hay chuyện hoan hỷ bảo rằng: 
Từ nay về sau nước Lỗ sẽ có nhiều người lo cấp cứu kẻ chết đuổi. Cứ lấy 
con mắt phàm tục mà xét thì Tử cổng không lãnh tiền thưởng là hay, còn Tử 
Lộ nhận tặng trâu là kém. Nhưng kiến giải của thánh nhân khác với người 
phàm nên trái lại đức Khổng lại chọn Do mà truất Tứ. Vậy nên biết người 
hành thiện không nên chỉ nghĩ tới lợi ích nhãn tiền mà cần xét xem hành 
động đó có ảnh hưởng tệ hại gì về sau này hay không, không nên bàn đến lợi 
ích nhất thời ở đời này mà phải nghĩ tới tương lai xa, mà cũng chẳng nên chỉ 
nghĩ riêng cho cá nhân mình mà phải nghĩ cho cả thiên hạ đại chúng nữa. 

Việc làm hiện nay tuy bề ngoài là thiện nhưng trong tương lai lại đế hại cho 
người, thì thiện mà thực chẳng phải thiện, còn việc làm hiện thời tuy chang 
phải thiện nhưng về sau này lại có lợi ích cứu giúp người thì tuy ngày nay 
chẳng phải thiện mà chính thực là thiện vậy. Chẳng qua ở đây chỉ lấy một 
vài sự việc mà bàn thế nào là thiện và không phải thiện mà thôi. Tuy nhiên, 



ở đời có nhiều sự tình tương tự, chẳng hạn như tưởng là hợp lễ nghĩa, là có 
trung tín, từ tâm mà thực ra lại trái lễ nghĩa, không phải trung tín hay từ tâm; 
đều phải quyết đoán chọn lựa kỹ càng. 

Thế nào là thiên lệch và chính đáng? Xưa, ông Lã Văn Ý, lúc mới từ chức 
tể tướng, cáo lỗi hồi hương, dân chúng bốn phương nghênh đón như Thái 
sơn, Bắc đấu. Nhưng có một người say rượi mạ lỵ ông. Lã công điềm nhiên 
bất động bảo gia nhân: Kẻ say chẳng chấp làm gì, đóng cửa lại mặc kệ hắn. 
Qua một năm sau, người đó phạm tội tử hình bị giam vào ngục. Lã công hay 
biết sự tình mới hối hận rằng: giá mà ngày ấy ta bắt hắn đưa quan nha xử 
phạt thì hắn có thể chỉ bị trừng giới với một tội phạm nhẹ mà tránh khỏi 
phạm trọng tội về sau. Ta lúc đó chỉ muốn giữ lòng nhân hậu tha thứ cho 
hắn, không ngờ lại hóa ra nuôi dưỡng tính ngông cuồng của hắn đế phạm 
phải tội tử hình như ngày nay vậy. Đó là một sự việc do lòng thiện mà hóa ra 
làm ác. 

Lại nữa, có khi làm việc thiện với tâm ác, như một nhà đại phú nọ gặp năm 
mất mùa, dân nghèo giữa ban ngày cướp bóc thóc gạo ở ngay nơi thị tứ, báo 
cáo lên huyện thì huyện không xử lý, dân nghèo được thể càng lộng hành. 
Gia đình nọ bèn tự xử sự cho bắt những kẻ cướp bóc giam giữ trị tội nên ổn 
định được tình hình, nếu không hành động như vậy cướp sẽ làm loạn. 

Sở dĩ ai cũng đều biết làm thiện là chính đáng và làm ác là thiên lệch nhưng 
tâm tuy thiện là chính, mà việc làm hóa ra ác là thiên lệch nên gọi đó là thiên 
ở trong chính; còn tâm tuy ác mà việc làm hóa ra thiện, đó là chính ở trong 
thiên vậy. Sự lý này không thể không hiểu cho thật rõ ràng. 

Thế nào là đầy và vơi ( bán và mãn)? Kinh Dịch nói việc thiện mà chẳng 
tích lũy lại cho nhiều không đủ đế được danh thơm tiếng tốt, việc ác mà 
không đọng lại nhiều chẳng đủ đế bị họa sát thân. Kinh Thư có nói nhà 
Thương tội ác quá nhiều như nước vỡ bờ vì thế mà Trụ vương bị diệt. Việc 
tích thiện cũng như lưu trữ vật dụng, nếu chăm chỉ cất giữ ắt sẽ đầy kho, còn 
biếng nhác không chịu tích lại thì vơi chứ không đầy. Chuyện làm thiện 
được đầy hay vơi, bán hay mãn là như vậy. 

Xưa có một nữ thí chủ vào chùa lễ Phật, muốn cúng dường nhưng lại không 
có tiền, trong túi chỉ còn hai đồng bèn đem cả ra đế cúng. Vị trụ trì đích thân 
làm lễ bái sám hồi hướng cho. Sau nữ nhân đó được tuyển vào cung, tiền tài, 
phú quý có thừa, đến chùa lễ Phật đem cả ngàn lượng bạc cúng dường. Hòa 
thượng trụ trì sai đồ đệ thay mình làm lễ hồi hướng mà thôi. Nữ thí chủ nọ 



thấy vậy liền hỏi: Trước đây tôi chỉ cúng dường có hai đồng mà phương 
trượng đích thân làm lễ bái sám hồi hướng cho, nay cúng dường cả ngàn 
lượng bạc mà sư lại không tự mình làm lễ là vì sao vậy? Vị hòa thượng đáp: 
Trước kia tiền bổ thí quả là ít ỏi, nhưng phát xuất từ tấm lòng thật chân 
thành, nếu bần tăng không đích thân bái sám hồi hướng thì không đủ báo 
đáp được ân đức ấy. Nay tiền cúng dường tuy thật quá hậu, nhưng tâm bố thí 
không được chân thành như trước, nên bảo đồ đệ thay bần tăng làm lễ cũng 
đủ. Với lòng chí thành bố thí cúng dường chỉ hai đồng mà việc thiện được 
viên mãn, còn bố thí cả ngàn lượng bạc mà lòng không được chí thiết thì 
công đức đó chỉ được bán phần mà thôi. Trên đây là một thuyết nói về làm 
thiện được bán và mãn hay vơi và đầy vậy. 

Chung Ly Quyền chỉ dạy cho Lã Đồng Tân cách luyện đan điếm sắt thành 
vàng có thể đem dùng đế cứu giúp người đời. Lã Đồng Tân hỏi rằng vàng đó 
sau có thể biến chất hay không? Chung Ly Quyền bảo năm trăm năm sau 
vàng ấy sẽ trở lại nguyên bản chất cũ là sắt, thì họ Lã nói: Như vậy là sẽ gia 
hại cho người đời 500 năm về sau, ta chẳng muốn học phép ấy làm gì. 
Chung Ly Quyền bảo: Muốn tu tiên cần phải tích công lũy đức 3000 điều, 
nhưng chỉ một lời của nhà ngươi nói đó cũng đủ mãn 3000 công đức rồi. 
Đây lại thêm một thuyết nữa về đầy vơi hay bán mãn vậy. 

Hơn nữa, làm việc thiện mà tâm không hề chấp trước là mình làm thiện, cứ 
tùy theo công việc nào mình làm mà được thành tựu thì hành động đó gọi là 
mãn. Neu tâm còn chấp việc mình làm là thiện thì dẫu cả đời chăm chỉ hành 
động cũng chỉ là bán thiện mà thôi. Giả như mang tiền tài cứu giúp người, 
nội tâm không nghĩ tới minh là người bổ thí, ngoài mặt không cần biết người 
nhận tiền là ai, ở khoảng trung gian cũng không nghĩ tới sổ tài vật bố thí là 
bao nhiêu, đó gọi là tam luân thể không, bổ thí với tấm lòng thanh tịnh như 
vậy thì một đấu thóc cũng có thể trồng thành vô lượng vô biên phúc đức, dù 
một xu cũng có thể tiêu diệt được tội nghiệp của ngàn kiếp trước. Neu như 
còn tồn tâm nghĩ tới mình là người làm thiện, số tài vật đem bố thí và người 
nhận vật là ai, thì dù có vạn lượng bạc đem cho, phúc cũng không được viên 
mãn. Đây cũng là một thuyết nữa về bán hay mãn thiện, thiện đầy hay vơi. 

Thế nào là đại và tiểu? Xưa Vệ Trọng Đạt, một quan chức ở Hàn Lâm Viện 
bị nhiếp hồn đưa xuống âm phủ. Diêm vương sai các phán quan trình những 
cuốn sổ ghi việc thiện và ác ra đế xét. Neu đem so sánh thì sổ ghi những việc 
ác thực quá nhiều, còn sổ ghi việc thiện chỉ có một cuốn nhỏ mỏng như que 
đũa mà thôi. Diêm vương sai bắc lên cân, cân thử thì bên 1 cuốn sổ ghi việc 
thiện lại nặng nhiều hơn tất cả những cuốn sổ ghi việc ác họp lại . Trọng Đạt 



nhân thế mới hỏi: Năm nay, bản chức chưa đến 40 tuổi đời mà sao tội lỗi lại 
có the nhiều đến nhu thế? Thì Diêm vương bảo: Mỗi một niệm ác kể là một 
tội không cần đợi tới lúc có thực sự phạm phải hay không. Trọng Đạt lại hỏi 
thêm là trong cuốn sổ nhỏ đó ghi việc thiện gì vậy. Diêm vương bảo: Triều 
đình đã từng dự tính khởi đại công tác tu sửa cầu đá ở Tam Sơn, nhà ngươi 
dâng sớ can gián. Sớ văn đó có ghi chép vào sổ vậy. Trọng Đạt thưa: Bản 
chức tuy có dâng sớ, nhưng triều đình không y theo lời tấu trình, thì sự việc 
đâu có ích gì? Thì Diêm vương lại bảo cho hay là: Triều đình không y theo 
lời tấu, nhưng một niệm thiện đó của nhà ngươi là vì lợi ích của toàn dân, 
muốn cho họ khỏi bị lao công vất vả, khỏi bị sưu cao thuế nặng, nếu mà lời 
tấu được triều đình y theo thì công đức của nhà ngươi thực vô cùng lớn lao. 
Cho nên nếu có chí nguyện làm việc lợi ích cho quốc gia thiên hạ, cho đại 
chúng thì tuy việc làm đó có nhỏ mà công đức lại lớn, còn nếu chỉ nghĩ làm 
lợi riêng cho thân mình thì tuy có làm nhiều mà công đức lại nhỏ vậy. 

Thế nào là khó và dễ? Các vị tiên nho xưa có nói muốn khắc phục mình, 
muốn thắng được tâm mình thì nên bắt đầu từ chỗ khó khắc phục mà khởi 
công trước. Đức Khổng Tử bàn về nhân ái cũng nói bắt đầu từ chỗ khó mà 
thi hành trước, tức là từ chỗ phải thắng được lòng mình vậy, bởi lẽ khó mà 
làm được thì dễ ắt cũng làm xong. 

Như ông họ Thư ở Giang Tây bỏ hết cả tiền lương gom góp trong hai năm 
dạy học đem nộp quan đế trừ vào tiền thiếu nợ giúp cho hai vợ chồng nhà nọ 
được sum họp khỏi bị bắt đi làm gia nhân nhà người; đó đều có thể gọi là 
chồ khó xả bỏ mà xả bỏ được. Lại như ông già họ Cận ở Trấn Giang tuổi đã 
cao, không con nối dõi, lân gia có người đem đứa con gái còn trẻ đến cho 
nạp làm thiếp, nhưng ông không nhẫn tâm thu nạp mà đem hoàn trả lại. Đó 
là chỗ khó có thế nhẫn mà nhẫn được. Vậy nên phúc báo trời cho hưởng sẽ 
được hậu. 

Phàm những người có tiền tài, có quyền thế mà họ muốn làm phúc thì thực 
là dễ, dễ mà chẳng làm là tự hủy hoại mình, người nghèo hèn khốn cùng 
muốn làm phúc thì thật là khó, khó nhưng mà làm được, đó mới thực là đáng 
quý vậy. 


— 0O0 — 

3.- Tùy duyên hết sức tu thập thiện 


Tùy lúc gặp duyên lành cứu giúp nguời, hay tùy hỷ công đức mà hành thiện, 
nếu phân biệt ra từng loại thì thật rất nhiều, nhung đại khái có 10 loại nhu 
sau: thứ nhất, trợ giúp nguời cùng làm thiện; thứ hai, giữ lòng kính mến 
nguời; thứ ba, thành toàn việc thiện của nguời; thứ tư, khuyến khích người 
làm thiện; thứ năm, cứu người gặp nguy khốn; thứ sáu, kiến thiết, tu bổ có 
lợi ích lớn; thứ bảy, xả tài làm phúc; thứ tám, giữ gìn bảo hộ chánh pháp; 
thứ chín, kính trọng tôn trưởng; thứ mười, thương tiếc mạng sổng loài vật. 

Thế nào là trợ giúp người cùng làm thiện? Xưa vua Thuấn, lúc chưa tức vị, 
thấy những người đánh cá ở đầm Lôi Trạch, đều tranh chiếm chỗ nước sâu 
nhiều cá, còn người già yếu phải tìm chồ nước nông cạn chảy xiết ít cá mà 
đánh, nên có lòng trắc ẩn bất nhẫn, bèn cũng tới đánh cá; thấy người nào 
cũng tranh giành chỗ, thì ông im lặng không đả động gì đến tánh xấu ấy, còn 
thấy người mà có lòng nhường chỗ thì ông hết lời khen ngợi mà theo gương 
đó cũng nhường chỗ cho người khác. Một năm sau, những người đánh cá ở 
những chỗ nước sâu, ai cũng có lòng nhường chỗ cho nhau mà không tranh 
giành nữa. 

Ôi, vua Thuấn thực là sáng suốt, há chẳng phải mất lời mà khuyên bảo giáo 
hóa được người sao! Tuy không dùng lời mà dùng chính bản thân mình làm 
gương mẫu cho người khác tự sửa đổi lấy mình. Đây là chỗ khổ tâm và khéo 
dụng công của vua Thuấn vậy. 

Bọn chúng ta ở đời mạt pháp này chẳng nên thấy mình có chỗ sở trường mà 
khinh khi chèn ép người; chang nên lấy chỗ hay giỏi của mình mà đem so 
sánh xét người; chang nên thấy mình có quyền năng thế lực mà làm khốn 
khó người; nếu mình có tài có trí cũng chẳng nên khoe khoang biếu lộ ra 
ngoài mà nên ấn giấu ở bên trong coi như tài mình còn non, trí còn kém như 
không thực có gì hết, và thấy người có lỗi lầm thì bao dung ẩn nhẹm cho, tức 
ẩn ác dương thiện vậy. 

Một là đế cho người tự hối mà sửa lồi, hai là đế họ tự biết lỗi mà e dè úy kỵ 
không dám phóng túng làm càn. Neu thấy người có chỗ hay tốt có thể chấp 
nhận học hỏi được thì dù là việc thiện nhỏ cũng nên ghi nhớ ngay, không 
những đế tự mình học lấy chỗ hay của người, mà còn tán dương thuật lại cho 
mọi người cùng hay biết. 

Phàm những việc làm thường ngày, một lời nói, một hành động hoàn toàn 
đều không nên vì lợi cho mình mà làm, nên đặt ra nguyên tắc nghĩ và làm lợi 



cho thiên hạ, đại chúng. Đây là chỗ độ lượng của người chính nhân quân tử 
coi thiên hạ là công mà mình là tư. 

Thế nào là giữ lòng kính mến người? Người quân tử và tiểu nhân, nếu chỉ 
xét hình dáng bề ngoài thường có sự lẫn lộn khó phân biệt, duy có một điếm 
thiện ác khác nhau xa là ở chỗ tồn tâm biết giữ được lòng mình, và do đó mà 
phán xét thì trắng đen rõ ràng trái hắn nhau; cho nên nói người quân tử sở dĩ 
khác người là ở chỗ tồn tâm vậy. 

Chỗ tồn tâm của người quân tử chỉ là lòng tôn kính, yêu mến người. Đại 
khái con người ta ở đời có người thân sơ hay sang hèn, có người thông minh 
trí tuệ hay đần độn ngu si, có người hiền lương đạo đức hay phàm phu tục 
tử, hàng vạn vạn người chẳng ai giống ai, nhưng đều là đồng bào của ta, đều 
cùng một thể chất như ta, sao lại chang yêu kính ư? Thánh nhân, hiền nhân 
thường luôn kính trọng, thương yêu đại chúng làm lợi cho họ, nếu ta cũng 
kính yêu mọi người là trùng họp với lòng của các vị thánh hiền, như vậy 
cũng như ta có lòng kính ái các vị ấy. Neu như ta thông hiểu được chí 
nguyện của đại chúng tức là hiểu rõ được tâm ý của thánh hiền. Bởi vì chí 
nguyện của người đời là mong được lợi lạc an bình, mà tâm ý của thánh hiền 
vốn dĩ vẫn vì đại chúng mà làm cho họ được như ý muốn, đắc kỳ sở nguyện; 
lòng chúng ta nếu trùng họp với lòng kính ái của thánh hiền mà làm cho đại 
chúng được an lạc tức là chúng ta đã vì thánh nhân và hiền nhân mà làm lợi 
lạc cho mọi người vậy. 

Thế nào là thành toàn việc thiện của người? Một hòn đá trong có ngọc nếu 
bị ném bỏ ắt sẽ vỡ tan như hòn ngói, nhưng nếu đem mài dũa, chạm trổ ắt sẽ 
thành khuê chương, hốt ngọc của vua quan. Cho nên phàm thấy người làm 
việc thiện, hoặc thấy ý chí và tư chất của họ có thể tiến thủ thành công thì 
đều nên khuyến dụ, trợ giúp họ; hoặc khen ngợi khích lệ, hoặc gìn giữ bao 
bọc họ; hoặc biện bạch hộ cho họ hay chia xẻ cùng họ nỗi oan ức bị người 
ghen tị mà vu họa phỉ báng họ, cốt sao giúp cho họ được thành công mà 
thôi. 

Đại khái, con người thường không ưu thích những người không giống như 
mình, chang hạn như ác không ưu thiện, tiểu nhân không thích quân tử. 
Người trong một xóm làng, thiện thì ít mà xấu ác thì nhiều, vì thế người 
thiện ở đời bị kém thế khó có thể tự lập được vững vàng. Hơn nữa người hào 
kiệt, thông minh tài cán, tính tình cương trực không trọng bề ngoài, không 
ưu tiểu tiết nên hay bị người ta hiểu lầm mà chỉ trích phê bình; vì thế cho 
nên việc thiện thường dễ bị hư hỏng mà người thiện thường bị nhạo báng, 



cười chê, chỉ duy có người trưởng giả nhân hậu mới hiểu rõ được sự tình mà 
phù trợ giúp cho họ được thành công. Thành toàn cho người thì công đức 
thực là lớn lao vô cùng. 

Thế nào là khuyến khích người làm thiện? Con người ta đã sinh ra làm 
người, ai mà không có lưong tâm. Đường đời mênh mông mù mịt rất dễ bị 
sa đọa chìm đắm vì lợi danh. Đối với những người còn mải mê tham danh, 
tham lợi, tạo thành nghiệp ác, ta nên tìm cách đế cảnh tỉnh họ cho thoát khỏi 
sự mê hoặc, cũng giống như họ đang trải qua một giấc mộng lớn trong đêm 
dài mà làm cho họ được thức tỉnh, hay giống như họ bị hãm vào vòng phiền 
não tích tụ từ lâu đời mà ta giúp họ trong trắng đoạn trừ, bại trừ hết thì ân 
huệ đó thật vô biên vô lượng. 

Hàm Dũ, đời nhà Đường có nói: uốn ba tấc lưỡi dùng lời nói mà khuyên 
người làm việc thiện chỉ là phưong pháp nhất thời bởi có thể nghe tai này lọt 
qua tai khác rồi quên đi, còn muốn có hiệu quả dài lâu đến tận trăm năm về 
sau thì dùng văn thư sách vở đế lại mà khuyên người đời làm lành tránh ác. 
Tuy nhiên, dùng lời nói hay sách vỏ khuyên người cũng giống như gặp bệnh 
nào thì phát thuốc trị bệnh ấy cho bệnh nhân kể cũng có hiệu lực nhưng còn 
lưu lại dấu vết, còn như dùng chính bản thân mình hành động làm mẫu mực, 
làm gưong cho người trông thấy đế họ tự nhiên tỉnh ngộ biết được lỗi lầm 
mà sửa đổi thì hiệu quả cũng chẳng kém mà không đế lại hình tích gì; cả hai 
phưong tiện này đều chẳng thể bỏ qua. Muốn giúp người, khuyên người cần 
phải thông minh sáng suốt, biết tùy thời, tùy người không đế mất lời tức phí 
lời nói của mình mà người không nghe, cũng không đế mất người, tức là gặp 
người có thể khuyên cải được mà mình không hành động đế lõ mất dịp làm 
lành, như thế là kém hiểu biết, không có trí tuệ vậy. 

Thế nào là cứu người lúc nguy cấp? Người ta ai cũng có lúc gặp phải sự tai 
ưong hoạn nạn xảy ra. Ngẫu nhiên mà ta gặp trường hợp người bị nạn thì coi 
sự đau khổ của người cũng như là mình đau mà mau mau cứu giúp; hoặc 
dùng lời nói làm nhẹ nỗi oan uổng uất ức cho họ, hoặc tìm mọi cách giúp họ 
khỏi sự thống kho triền miên. Thôi Tử có nói: Làm ân không cần đế ý tới là 
nhỏ hay lớn, chỉ cần lúc người gặp nguy khốn mà tới giải cứu, giúp đỡ ngay 
là được. Đó thực là lời nói của người có lòng nhân hậu, đạo đức vậy. 

Thế nào là kiến thiết, tu bo lợi ích lớn? Nhỏ như một thôn xóm, lớn như 
trong một huyện, phàm những công đức kiến thiết có lợi ích công cộng cần 
phải nên góp công, góp của, như khai cừ dẫn thủy, như tu bổ đê điều phòng 
lụt lội, như sửa chữa cầu cống tiện việc giao thông đi lại hay bố thí com 



nước đế cứu đói cứu khát; tùy duyên và tùy cơ hội khuyến khích người cùng 
hợp lực xây dựng, chẳng nề gian khổ, chẳng quản bị ganh tị, hiềm nghi, oán 
trách, cứ tận tâm, tận lực mà hành động. 

Thế nào là xả tài làm phúc? Theo nhà Phật thì việc hành thiện có hàng vạn 
điều đế làm nhưng tựu trung bố thí là điều cần trước mắt, muốn bố thí chỉ 
cần có một chữ xả mà thôi. Người am hiểu rõ ràng lý lẽ này thì trong xả lục 
căn (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý), ngoài xả lục trần (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp), nhất thiết những gì mình sở hữu không có gì là không xả được. 
Neu không đạt tới trình độ có thể xả bỏ hết, thì trước tiên hãy bắt đầu dùng 
tiền mà bổ thí. 

Người đời lấy cơm ăn áo mặc làm mạng sống, cho nên rất quý trọng đồng 
tiền , nay chúng ta có thể xả bỏ được tức là trong lòng bỏ được tính keo kiệt, 
ngoài mặt thì cứu giúp được người lúc cần gấp; lúc mới bắt đầu thì có vẻ 
miễn cưỡng mà làm, nhưng rốt cuộc xả bỏ quen rồi thì an nhiên tự tại hành 
động, có thể rửa sạch được lòng riêng tư, vị kỷ, trừ bỏ được tính biến lận. 

Thế nào là giữ gìn bảo hộ chánh pháp? Pháp là tai mắt có linh tính và sinh 
động từ ngàn xưa hàng vạn đời truyền lại. Neu không có chánh pháp thì làm 
sao có thể tham gia, trợ giúp sự hóa đức của thiên địa, làm sao có thế tài bồi 
vạn vật, làm sao có thể thoát ly khỏi sự thúc giục của lục trần, làm sao có 
những kinh điển siêu việt thời gian và không gian đế lại chỉ cho ta con 
đường xuất thế thoát khỏi luân hồi. 

Cho nên nếu thấy các đền miếu thờ các vị thánh hiền hay thấy các kinh điển, 
ta đều nên kính trọng giữ gìn, chỉnh trang, còn nói tới việc suy cử, hoang 
dương chánh pháp đế đền đáp ân đức của Phật Đà thì ta cần phải khuyến 
khích và phổ biến. 

Thế nào là kính trọng tôn trưởng? Đổi với các vị tôn trưởng, như ở nhà thì 
có phụ huynh, trong nước thì có vua chúa, ngoài xã hội thì phàm những 
người tuổi cao, đức cao hay chức vị cao đều nên đặc biệt đế ý tôn kính 
phụng sự. Ớ nhà thờ phụng cha mẹ phải cực kỳ hết lòng kính mến thương 
yêu, thái độ đối xử phải dịu dàng hòa nhã, lời ăn tiếng nói phải nhã nhặn, ôn 
hòa, tập quen cho thành tính nết tốt, tạo được hòa khí mới là phương pháp 
căn bản cảm ứng với lòng trời. 

Khi làm việc quan phụng sự vua chúa, thì bất cứ làm một việc gì dù nhà vua 
không biết tới cũng phải thận trọng không được tự ý làm càn, khi xử án cũng 



vậy, không thế tự mình tác oai mà cần phải xét xử cho công bằng, minh 
bạch. Người xưa thường nêu gưong mẫu phụng sự vua cũng như thờ trời 
phải hết lòng cung kính. Đó là chỗ tối quan hệ tới phần âm đức. 

Chúng ta hãy thử xem những gia đình trung hiếu thì đủ rõ, con cháu họ 
nhiều đời đều được phát đạt thịnh vượng, thiết tưởng cũng nên cẩn thận lưu 

ỷ- 

Thế nào là tiếc mạng sống loài vật? Phàm con người sinh ra, được gọi là 
người duy chỉ ỏ chỗ có lòng trắc ẩn mà thôi. Muốn cầu có lòng nhân hậu, 
muốn tích đức, đều phải do ở chỗ có lòng trắc ẩn đã. 

Theo lễ nghi nhà Chu, vào tháng đầu xuân, tế lễ dùng tam sinh như trâu, bò, 
heo, nhưng không sát hại vật giống cái. Mạnh phu tử nói người quân tử xa 
chốn nhà bếp, sở dĩ muốn bảo toàn lòng lân mẫn, trắc ẩn vậy, tức là không 
muốn nghe tiếng kêu bi thưong của con vật bị làm thịt; cho nên các vị tiền 
bối giữ giới tứ bất thực, bốn thứ không ăn; nghe tiếng kêu của vật bị giết 
thịt, trông thấy người ta làm thịt nó, chính mình nuôi nó, hay người ta vì 
mình mà làm thịt nó, bổn trường hợp đó thì đều không ăn. Noi gưong từ tâm 
của các vị tiền bối, nếu chúng ta chưa có thể hoàn toàn bỏ hẳn được việc 
dùng thịt, thì cũng khá nên giữ giới tứ bất thực này. 

Dần dần tiến bộ, lòng từ ngày càng gia tăng, không những giữ được giới 
không sát sinh mà còn coi những vật nhỏ bé động đậy ngu xuẩn hay có linh 
tính đều là có mạng sống cả mà không giết hại, như việc kéo kén lấy to làm 
lụa, cày bừa đất đai chết trùng bọ, nguyên do cũng vì com ăn áo mặc mà hại 
chúng đế nuôi dưỡng mình, há chẳng đáng thưong hại hay sao, cho nên hủy 
hoại những vật tiêu dùng cũng tội như sát sinh vậy; đến như vì vô tình không 
đế ý mà tay đập chân giẫm hại không biết bao sinh vật li ti nhỏ nhoi, tưởng 
cũng nên tìm cách đế phòng tránh khỏi việc ấy. Tho cổ có nói mến chuột 
thường dành com cho ăn, thưong con thiêu thân thì chẳng đốt đèn, đế chúng 
khỏi chết. Thật là từ bi nhân hậu biết bao! 

Thi hành việc thiện thì thật vô cùng, không sao thuật hết được. Theo mười 
điều trên mà suy rộng ra ắt có thể hoàn bị được hàng vạn công đức. 


— 0O0 — 



Khiêm Đức 


/- Mãn (tự mãn) có hại, khiêm có lợi 

Kinh Dịch nói thiên đạo và địa đạo không ưu doanh (doanh mãn) mà làm lợi 
cho khiêm (khiêm hư) là muốn biến cải con người đế tự biết sửa mình, bởi 
thế nên phàm làm việc gì mà kiêu ngạo tự mãn (doanh) thì sẽ chuốc lấy tổn 
thất, còn nhún nhường (khiêm) coi mình như không thì lại được lợi ích, như 
trái núi quá cao thì dễ bị lở, chỗ trũng thường được nước chảy tới làm đầy; 
quỷ thần cũng thường gây hại cho người tự kiêu, và làm lợi ích cho người 
khiêm tốn nhũn nhặn. Khiêm hư là điều mà trời đất, quỷ thần và người đều 
trọng. Trong Kinh Dịch có quẻ khiêm là một quẻ đại cát vì lục nào cũng đều 
tốt cả. Kinh Thư nói tự mãn chuốc lấy ton hại, tự khiêm được lợi ích. Theo 
Kinh Dịch và Kinh Thư thì khiêm là điều tốt nhất. 

Ta nhiều lần cùng các sĩ tử đi thi, cứ mỗi lần thấy một hàn sĩ nào mà diện 
mạo, dung quang biếu lộ lòng tự khiêm của họ một cách rõ ràng như tỏa ra 
một ánh hào quang có thể nắm bắt được thì biết ngay người ấy sẽ đỗ đạt. 

Năm Tân Mùi, mở khoa thi hội ỏ kinh thành, bọn chúng ta gồm có 10 người 
đồng hưong thuộc huyện Gia Thiện cùng đi, duy chỉ có Đinh Kính Vũ, tên 
Tân, tuổi trẻ nhất bọn mà cực kì khiêm tốn. Ta nói với Phi cấm Pha, một 
người bạn đồng hành, là anh bạn họ Đinh này năm nay tất nhiên trúng cử. 
Họ Phi hỏi thấy sao mà biết được, thì ta bảo rằng chỉ có khiêm hư là được 
phúc. Huynh coi xem trong bọn 10 người chúng ta không ai thành tín chất 
phác, thực thà, nhường nhịn người, không làm mất lòng người như Kính Vũ 
cả; không ai cung kính, thuận hòa cẩn thận đế ý khiêm nhường như Kính Vũ 
cả, không ai bị chế nhạo, cười chê, chỉ trích mà chẳng hề đối đáp, tranh cãi, 
lại cứ thản nhiên chịu đựng như Kính Vũ cả. Con người được như thế thì 
thiên địa quỷ thần đều trợ giúp cho, há chẳng phát đạt hay sao ! Kịp đến khi 
yết bảng quả nhiên họ Đinh được trúng cử. 

Năm Đinh Sửu, ta ở kinh cùng với Phùng Khai Chi, thấy con người của họ 
Phùng cực kì khiêm hư, nghiêm chỉnh, cung kính, là do thói quen tập từ thời 
thơ ấu biến thành. Phùng Khai Chi có người bạn tốt tên Lý Tệ Nham thực 
thà, trực tính, hễ gặp điều gì mà Khai Chi làm trái là nói thẳng ngay, chê 
trách ngay tận mặt mà Khai Chi vẫn bình tâm an hòa, thuận chịu không một 
lời phản đối, không đế bụng giận. Ta có bảo cho biết là họa phúc đều có 



triệu chứng, người được hưởng phúc nhất định là do đã có sẵn căn nguyên 
của phúc rồi, có họa cũng do triệu chứng báo trước mà có; chỉ cần tâm thực 
khiêm hư thì trời đất ắt sẽ tưong trợ. Huynh năm nay nhất định cập đệ. Sau 
thực quả nhiên đúng như vậy. 

Triệu Dụ Phong, tên Quang Viễn, người huyện Quán, tỉnh Son Đông, lúc trẻ 
thi hương mãi không đậu. Thân phụ của Dụ Phong được bổ làm Tam Doãn ở 
huyện Gia Thiện nên y tháp tùng. Ớ huyện có Tiền Kính Ngô là người có 
văn tài, học thức rộng. Dụ Phong ngưỡng mộ đem văn bài của mình tới nhờ 
chỉ giáo. Kính Ngô xem và gạch xóa, sửa bỏ nhiều chỗ. Dụ Phong không 
những không buồn lòng mà còn bội phục, đế ý đổi cách hành văn ngay nên 
năm sau đi thi được trúng cử. Đó cũng là do biết khiêm tốn, nhũn nhặn, sửa 
mình mà đạt thành quả. 

Năm Nhâm Thìn, nhân dịp vào kinh yết kiến hoàng đế, ta gặp Hạ Kiến Sở, 
thấy người này cực kì cung kính, nhún nhường, lòng khiêm hư biếu lộ rõ 
ràng khiến ai cũng phải nể; khi về ta nói cùng các bạn hữu là phàm người 
nào được trời giúp thì khi chưa được phát phúc, trước hết trí tuệ sẽ được 
khai mở; khi trí tuệ đã mở mang thì người phù phiếm trôi nổi, bất định sẽ tự 
nhiên biến thành thiết thực, sự phóng túng tự nhiên giảm thiểu. Kiến Sở là 
người ôn hòa, hiền lương như vậy nhất định sẽ được trời cho phát phúc. Đen 
khi yết bảng quả nhiên trúng tuyến. 

Trương úy Nham, người huyện Giang Ầm, tỉnh Giang Tô, là người học 
rộng, đọc nhiều, văn hay nổi tiếng, năm Giáp Ngọ đi thi hương ở Nam Kinh 
ngụ tại một ngôi chùa nọ; khi yết bảng không có tên nên lớn tiếng nhục mạ 
khảo quan là mắt không tròng, không biết người. Lúc đó có một đạo sĩ ở bên 
cạnh nghe được bèn cười, úy Nham liền trút cơn giận ngay sang vị đạo sĩ nọ 
thì đạo sĩ nói: Chắc văn bài của ông nhất định không được hay. 

Lời nói này lại càng làm cho úy Nham thêm giận mắng lớn: Ngươi có đọc 
văn của ta đâu mà biết là không hay? Đạo sĩ nói: Ta nghe nói hành văn quý 
nhất ở chỗ tâm bình, khí hòa, nay thấy ông hết lời mạ lỵ khảo quan, lòng bất 
bình cao ngạo thật quá đáng thì văn làm sao mà hay được? úy Nham nghe 
lời bất giác phục thiện, nhân đấy xin thỉnh giáo đạo sĩ nọ. 

Đạo sĩ nói: Trúng cử hay có công danh hoàn toàn do số mệnh định, số chưa 
được đồ thì dù văn có hay cũng vô ích thôi, nên tự mình sửa đổi biến cải. úy 
Nham nói: Đã do số mệnh như vậy thì làm sao sửa đổi? Đạo sĩ nói: Sáng tạo 
ra mệnh là do trời, lập mệnh là do ta, gắng sức hành thiện, tích âm đức cho 



thật sâu rộng thì phúc nào mà chẳng cầu đuợc. úy Nham lại hỏi: Tại hạ là 
học trò nghèo thì làm sao làm đuợc? 

Đạo sĩ bảo: Làm việc thiện, tích âm đức đều do tâm tạo ra, thuờng phải giữ 
vững tấm lòng hành thiện này thì công đức vô luợng, chẳng hạn nhu chỉ một 
việc khiêm tốn nhũn nhặn thì không phải phí tiền gì cả, sao nguơi không tự 
phản tỉnh, tự trách lấy mình, mà lại mạ lỵ khảo quan u? 

Do đó, Úy Nham tự hạ mình giữ gìn tu sửa, gia công hành thiện ngày một 
nhiều, gắng sức tu đức ngày một dày; đến năm Đinh Dậu mộng thấy đi tới 
một tòa nhà phòng ốc cao, đuợc một quyến sổ ghi danh sách các thí sinh 
đuợc trúng tuyển trong kỳ thi, thấy nhiều hàng bỏ trống mới hỏi nguời ở kế 
bên: Xin hỏi danh sách khóa thi này, sao lại có nhiều hàng tên bỏ trống vậy? 
Thì nguời đó đáp rằng: Ở cõi âm đối với danh sách thí sinh của khóa thi thì 
cứ mỗi ba năm lại cứu xét một lần, nguời nào tu hành, tích đức không tội lỗi 
gì thì có tên trong sổ, còn những hàng bỏ trống đều có liên quan tới việc 
truớc đây thí sinh đáng lẽ đã đuợc ghi tên vào sổ nhung sau vì phúc bạc, 
phạm lỗi lầm nên bị loại bỏ ra; sau đó lại chỉ một hàng mà bảo: Nhà nguoi 
trong ba năm tới nên giữ thân tu tỉnh cấn thận, họa may có thế đuợc điền tên 
vào đấy, mong rằng nhà nguoi nên luu tâm đừng phạm lỗi lầm. Khóa thi 
năm đó, Úy Nham trúng cử vào danh sách một trăm lẻ năm nguời. 


— 0O0 — 

II- Lòng khiêm tốn, nhún nhường, nguồn gốc của phúc 

Theo đấy mà xét , chỉ ngửng đầu cao ba thuớc ắt đã có thần minh soi xét, 
muốn tránh hung hiểm họa tai, hay muốn mong đuợc sự việc tốt lành, hẳn 
nhiên đều do tự ở noi ta biết giữ lấy thiện tâm, một mực làm lành tránh ác, 
không một chút nào đắc tội với thiên địa quỷ thần, lại biết khiêm tốn nhũn 
nhặn, không tự cao, tự đại, khiến thiên địa quỷ thần thuờng có lòng thuong 
mới mong có đuợc huởng phúc. Nguời mà đầy lòng kiêu ngạo, tự mãn, nhất 
định khí lirợng hẹp hòi, dù cho có phát đạt cũng chỉ một thời mà thôi, chẳng 
đuợc lâu bền và cũng chẳng đuợc phúc. Nguời đã có chút kiến thức ắt phải 
có độ luợng rộng rãi, bụng dạ không hẹp hòi mới không tự mình bỏ lỡ cơ 
hội đuợc huởng phúc, huống chi nguời khiêm tốn tự hạ mình thuờng hay 
đuợc nguời đời vui lòng chỉ đuờng hay lẽ phải cho, lợi ích thực vô cùng tận. 
Đây là điều mà những nguời tu học không thể không hiểu biết và không thể 
thiếu đuợc vậy. 


Lời người xưa có nói: người có chí hướng cũng như cây có gôc rê thì mới 
sinh trưởng ra hoa, ra trái. Người có chí muốn lập công danh thì nhất định sẽ 
được công danh, muốn được phú quý ắt hẳn sẽ được phú quý. Đã lập chí thì 
nên thường tự nhắc nhở lấy mình cần phải khiêm hư nhún nhường dù có 
chuyện thật nhỏ nhặt, đối với mọi người cũng phải đế ý cư xử nhũn nhặn thì 
mới cảm ứng được với trời đất, và cũng nên hiểu rằng việc tạo phúc là do tự 
mình thành tâm mà tạo nên, chang hạn như muốn cầu được đỗ đạt ắt phải 
giữ vững ý chí chân thành buổi ban đầu, chứ không phải chỉ nay hứng chí thì 
cầu, mai không hứng thì lại thôi. 

Mạnh phu tử nói về Te Tuyên Vưong: Nhà vua rất ưa nghe nhạc mà vui 
thích, đại đế có thể làm cho nước Te được thịnh vượng. Đó là câu trích dẫn 
trong sách Mạnh Tử, Thiên Lương Huệ Vương, chương cú hạ, đại ý nói nhà 
vua ưu thích nhạc mà lấy làm vui, đó là niềm vui cho riêng mình, sao bằng 
biết đem cái lòng vui thích nhạc đó chuyến đổi sang làm cho bách tính cũng 
được hoan hỷ cùng với nhà vua, thì dân ắt sẽ vì vua tận lực phụng sự, nước 
Te ắt phải thịnh. 

Ta đối với việc khoa cử đề danh cũng tựa như vậy, nghĩa là cũng đem lòng 
chân thành cầu danh đó với ý định thiết thực tận tâm, tận lực làm việc thiện 
và giúp đỡ mọi người ngõ hầu mới biến đổi được số đã định đế được hưởng 
phúc bởi một vận mệnh do mình tự tạo ra. 


— 0O0 — 
Hết 



